Giáo Lý Đức Tin Của Phái 
Sunnah & jJamaˆah 


[ Tiếng Việt — VIetnamese — 3„»L:„› ] 


Sheikh Muhammad Bin Saleh AI-Uthaimeen 


Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim 


Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





(áeL.421s Ä~.ll JaÏsa„áe 3 


Cả 27,2) Ä4J)V 9 


 =all cJL2 @ 2a All A23 


ccP bai OSS£ O9) vÌ :4£ 3 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 


Mục lục 
Chủ đề 
1 - Lời giới thiệu của Shelkh Bin Baaz 
2 - Lời mở đầu 
3 - Giáo lý đức tin của chúng ta 
4 - Đức tin nơi Allah 
5 — Đức tin nơi các Thiên thần của Allah 
6 - Đức tin nơi các Kinh sách của Allah 
7 - Đức tin nơi các vị Thiên sứ của Allah 
8 - Đức tin nơi Ngày Sau 
9 - Đức tin nơi sự tiền định tốt xấu 


10 - Trái quả của đức tin 





Trang 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Nhân danh Allah 
Đâng Rât mực Độ lượng 
Đâng Rât mực Khoan dung 


Lời giới thiệu 


đÏ 6 244 @f Ý 32 đe 46 96 4< +) 2244 

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đắng Duy nhất, cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Nabi mà 
sau Người không có vị Nabi nào nữa, và cầu xin bằng an và 
phúc lành cho gia quyến của Người cùng các bạn đạo của 
Người. 

Quả thật, tôi đã xem qua bài viết giáo lý đức tin giá trị 
và ngắn gọn được biên soạn bởi người anh em của chúng ta, 
Sheikh Muhammad bin Saleh AI-Uthaimeen. Tôi thấy bài viết 
trình bày giáo lý đức tin của phái Sunnah và Jama°ah về chủ đề 
Tawhid (độc tôn hóa) Allah $š và các danh xưng, các thuộc 
tính của Ngài, về các chủ đề: đức tin nơi các Thiên Thần, đức 
tin nơi các Kinh sách, đức tin nơi các vị Thiên sứ, đức tin nơi 
Ngày Sau và đức tin nơi sự tiền định tốt, xấu. 


Quả thật, ông đã làm rất tỐt trong việc thu thập và biên 
soạn ra bài viết đó, trong đó, chứa đựng điều mà những học sỹ 
và tất cả tín đồ Muslim cần đến trong đức tin nơi Allah 3£, nơi 
các Thiên thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các 
Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu. 
Bài viết thực sự đã mang lại nhiều hữu ích liên quan đến giáo 

4 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





lý đức tin, cái mà có thể không tìm thấy ở nhiều cuốn sách 
khác nói về giáo lý đức tin Iman. 

Cầu xin Allah 3š ban ân phước cho ông và tăng thêm 
cho ông nhiêu kiên thức và sự hướng dân, xin Ngài ban cho bài 
viết này cũng như những biên soạn khác của ông mang điều 
hữu ích cho mọi người, và xin Ngài hướng dẫn và soi sáng tất 
cả anh em đồng đạo Muslim chúng ta thành những người 
hướng dân, tuyên truyên và kêu gọi đên với Ngài băng kiên 
thức đúng đăn; quả thật Ngài là Đâng Hăng Nghe và Gân Kê. 

với dạ 266 02 f6 21⁄4 thị L5 

Cầu xin Allah 3# ban bằng an và phúc lành cho vị Nabi 
của chúng ta, Muhammad, cho gia quyến của Ngài cùng tất cả 
các bạn đạo của Người! 


Người bề tôi nghèo cần đến Allah 
Abdul-Aziz Bin Abdullah Bin Baaz 
Tông Muffi vương quôc A Rập Saudi 





Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ủ£ Ý ób4Ê Ý; ‹4#2Ù) za6)b ‹đ42lGÌ ý 4ð ¿z4 Í 
328 số #1 ¿2Ì Ấ đp 4 '¿;jI — 


c.. 


AÍ Ú@ 216 4À\ L2 ‹ “ĂỸ.. CHUIÊC CC} âm... 
cá; tí c„jấH s d) ng „6-26 


Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
Đắng Chủ Tế của vũ trụ và muôn loài, Đắng ban kết cuộc tốt 
đẹp cho những người ngoan đạo (kính sợ Ngài), Đắng mà chỉ 
có những người làm điều sai quấy mới chống đối Ngài. Tôi xin 
chứng nhận rằng không có Thượng Đề đích thực nào khác 
ngoài Allah, Ngài là Đắng Duy Nhất không có đối tác ngang 
vai, Vương quyền đích thực là của Ngài; và tôi chứng nhận 
Muhammad là người bề tôi của Ngài, là vị Thiên sứ của Ngài, 
là vị Nabi cuối cùng, và là vị Imam của những người ngoan 
đạo. Cầu xin Allah #š ban băng an và phúc lành cho Người, 
cho gia quyền của Người, các bạn đạo của Người cùng những 
ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp cho đến Ngày Tận Thế .. 


Quả thật, Allah 3£ đã cử phái vị Thiên sứ của Ngài, 
Muhammad ‡š, đến mang sự Chỉ đạo và tôn giáo chân lý như 
một hồng ân cho vũ trụ và muôn loài; đến như một tâm gương 
tốt đẹp cho toàn thể nhân loại; và đến để làm một nhân chứng 
cho toàn thể bầy tôi của Ngài. Người ¿2 đến trình bày những 
điều được Allah 3š ban xuống cho Người từ Kinh sách và sự 
khôn ngoan nhằm để cải thiện cho các bề tôi của Ngài sống 
ngay chính và đúng mực trong đạo cũng như trong đời sông 
trần tục. Người + đến để dạy các tín ngưỡng đúng đắn, hướng 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





dẫn những việc làm chuẩn mực và những phẩm chất đạo đức lý 
tưởng cũng như cách đôi nhân xử thê cao đẹp. 


Thiên sứ của Allah + đến đề lại cho cộng đồng tín đồ 
của Người ánh hào quang sáng ngời, ban đêm cũng như ban 
ngày luôn tỏa sáng, không ai bị lệch ra khỏi ánh sáng này ngoại 
trừ những ai muốn bị hủy diệt. Cộng đồng tín đồ của Người, 
những người đã đáp lại mệnh lệnh của Allah 3# và lời kêu gọi 
của Thiên sứ s vẫn cứ đi trên ánh sáng đó. Họ là những người 
tốt nhất trong nhân loại, và họ chính là các vị Sahabah, các vị 
Ta-bi°een và những ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp. Họ 
chấp hành theo hệ thống giáo lý của Người ‡S, nắm chặt lấy 
Sunnah (đường lối) của Người '3; họ cán chặt Sunnah của 
Người :‡ bằng những chiếc răng hàm của họ, họ bám sát theo 
Người trong đức tin, thờ phượng, đạo đức và cả trong văn hóa 
sống cũng như ứng xử. Họ trở thành một nhóm người vẫn mãi 
đi trên chân lý, và những kẻ chống đối và trái nghịch với họ 
không thê làm hại đến họ trừ phi Allah 3š đã an bài cho họ. 


Và chúng ta — Alhamdulillah — đang đi theo dấu chân 
của họ qua các tiêu sử của họ được ủng hộ bởi Qur”an và 
Sunnah. Chúng ta nói điều đó vì muốn tuyên bố hồng phúc và 
ân huệ của Allah :iš cũng như muốn trình bày rõ về những điều 
bắt buộc mỗi người có đức tin phải đi theo. 

Cầu xin Allah 3# phù hộ chúng ta và các anh em đồng 
đạo Muslim của chúng ta giữ vững lời nói Tawhid một cách 
kiên định ở trên thế gian và ở cõi Đời Sau, xin Ngài ban cho 
chúng ta ân huệ và hồng phúc nơi Ngài bởi vì Ngài là Đằng 
Ban Phát, Đẳng Hằng Cho. 

Vì tầm quan trọng của chủ đề này cũng như đề phân 
biệt với những tư tưởng lệch lạc theo dục vọng riêng của con 


7 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





người nên tôi viết một cách tóm gọn giáo lý đức tin của chúng 
ta, đó là giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah, và đó là 
đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh 
sách của Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cối Đời Sau và 
nƠI SỰ tiền định tốt, xấu. Cầu xin Allah, Đắng Tối Cao, 
Thượng Đề của toàn vũ trụ và muôn loài, làm cho việc làm đó 
thành việc làm thành tâm vì Ngài và mang lại điều hữu ích cho 
các bề tôi của Ngài. 

Giáo lý đức tin của chúng ta: 

Giáo lý đức tin của chúng ta: tin nơi Allah 3š, nơi các 
Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các 
Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu. 


3 Đức tin nơi Allah 8š: 


«% Chúng ta tin nơi Rububiyah của Allah 3š (được gọi là 
Tawhid Rububiyah): có nghĩa là tin rằng Ngài là Đẳng Chủ Tẻ, 
là Thượng Đề của vũ trụ và muôn loài; là Đắng Tạo Hóa, Điều 
Hành, Chi Phối và Chế Ngự mọi vạn vật và mọi sự việc. 

«% Chúng ta tín nơi Uluhiyah của Allah š‡š (được gọi là 
Tawhid Uluhiyah): có nghĩa là tin rằng Ngài là Đắng Thờ 
Phượng đích thực, tất cả mọi thần linh được thờ phượng khác 
ngoài Ngài đều là hư cấu không thực. 

«% Chúng ta tin nơi Asma” Wassifaat của Allah 3£ (được 
gọi là Tawhid Asma” Wassifaat): có nghĩa là tin rằng Ngài có 
các tên gọi và các thuộc tính tối cao, vĩ đại, hoàn hảo và tuyệt 
mỹ. 

$ Chúng ta tin nơi tính độc nhất của Allah :'£: có nghĩa là 
tin rằng Ngài không có đối tác ngang vai để chia sẻ cùng với 


8 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Ngài trong Rububiyah, Uluhiyah và Asma” Wassifaat. Allah, 
Đâng Thờ Phượng Duy Nhât phán: 


;Ñ (l5 J& <31⁄2) x2f 11426 V46 tý g2 caý<2Í đố} 
[65 :--:,>.1 (@ É“ 


ÁNgài là Đắng Chủ Tế của các tầng trời, trái đất và những 
gì giữa trời đất. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, và 
hãy kiên nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. Há ngươi biết 
có ai giống Ngài chăng?È (Chương 19 — Maryam, câu 65). 


$` Chúng ta tin rằng Ngài là Đắng như Ngài đã phán: 
tá œ2 Í ä Ú › Ấ?g Ý;t„ ¿4+ ý tấ ¿lí z4 ÝJZ4 9: TỦ)” 
k- Ấ%, 
4£ V2 4. 22 cai siegi 1â zes ga sl.bấT ỏ 


⁄ 


‹; 2 22 ⁄Á &ó 7ú t ÝJz.Ìe $2 røh ó4 Ÿ; 
I255 s,z.\z,„.1 {@ 2Ï g8 2ø l3 F.nn 


ÁAllah! Không có Thượng Đề nào khác ngoài Ngài, Ngài là 
Đắng Hằng Sống, Đắng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, 
Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ. Mọi vật trong 
các tầng trời và trái đất đều là củaN gài. Ai là người có thể 
can thiệp được với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài 
biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không 
thể bao quát. được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì 
ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vương 
(Arsh) của Ngài bao trùm các tầng trời và trái đất; và việc 
quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt vì Ngài là 
Đắng Tối Cao, Đắng Vĩ Đại.) (Chương 2 — Al-Bagarah, câu 
PS) 
9 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Š Chúng ta tin Ngài như Ngài đã ph 
2® £fÍ 2⁄25Í3À544Âf v 28lÍ be 7Á Ý|Zñ Ý vấÍ ấu „ 
Ñœ 


2641541 ff ¿zj4*f 1Í đu 24 | Z4 


Xổ TƯ: 


ấ 2.2lf tsđí ák⁄Äf ấu ÄâÍ 22 @ 628 É£ ÁlÍ 4242 S222 
{4© _S4Í „Í 4 ba e1fab JÁ ma “45:41 B2Y| 
E2 §y¿~] 


ÁNøài là Allah, Đắng mà ngoài Ngài không có một Thượng 
Đề nào khác, Ngài là Đắng biết điều vô hình và điều hữu 
hình và Ngài là Đắng rất mực độ lượng, rất mực khoan 
dung. Ngài là Allah, Đắng mà ngoài Ngài không có một 
Thượng Đề nào khác, Ngài là Vua, là Đắng Linh thiêng, là 
Đắng ban sự bằng an, Đắng ban đức tin, Đắng bảo vệ an 
ninh, Đắng Toàn năng, Đắng không cưỡng lại được, Đẳng 
Tự hào, quang vinh thay Allah! Ngài vượt hắn mọi điều mà 
chúng đã gán cho Ngài. Ngài là Allah, Đắng Tạo hóa, Đắng 
khởi sự, Đắng ban hình thể, Đắng mang những tên gọi tốt 
đẹp nhất và hoàn mỹ nhất. Mọi vật trong các tầng trời và 
trái đất đều tán dương Ngài bởi Ngài là Đắng Toàn Năng 
và Sáng Suốt.È (Chương 59 — AI- Hashr, câu 22 -24). 

Š` Chúng ta tin rằng mọi vương quyền trong các tầng trời 
và trái đất đều chỉ thuộc riêng một mình Allah :# như Ngài đã 
phán: 


10 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 


giới cáo 64) 7U c2) c4; c6 704 Œ đi ;Nữ c2⁄“ÍÍ đÚ2 4) 


ca£ sŠ| se 704 „4 22g tá Gểi ;4zj Í @ s#1ƒ đú; 

[50 ‹49:e<,„+)\:,>.1 (ÓQ 225 
Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất là ở 
nơi Allah, Ngài tạo hóa vật gì Ngài muôn theo ý Ngài, Ngài 
ban con gái cho ai Ngài muôn và ban con trai cho ai Ngài 
muôn, hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và Ngài làm cho 
hiêm muộn đôi với ai Ngài muôn. Quả thật, Ngài là Đầng 
Toàn Tri và Định Đoạt (mọi thứ).È (Chương 42 — Ash-Shura, 
câu 49, 50). 


$ cu ta tin Ngài như Bìa đã . 
“ Ñ; œ2 2 La „Ấ rờ Z5 Z4) 
[I1 Đi 8 ii số Éx 49355 10446 17225 


{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đẳng 
nghe và thấy. Ngài nắm các chìa khóa của các tầng trời và 
trái đất. N gài nới rộng hoặc thu hẹp bồng lộc cho người nào 
Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đắng hiểu biết và am tường 
tất cả mọi điều.) (Chương 42 — Al-Shura, câu I1, 12). 


Š Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán: 
#6 22 tuy 
d.Š Á£5322255 69522521252 tý, ái  Ý| „ÄÍä #B ¿+ 2) 
t6 s»:,„.1 Ó Q2 „Số 


ÁVà không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn 
lương thực lại không do Allah cung câp. Ngài biêt nơi cư 





II 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





trú và nơi tạm ngụ của chúng. TẤt cả đều được ghi chép 
trong một quyền số (định mệnh) rõ ràng. (Chương 11 — 
Hud, câu 6). 


Š Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán: 


4⁄5 ý 2l; 7lÌ Q85 2 1e; Ÿ c4lÍ @2 š4xe2) 
đ | „a6 Ý; + Ý; cu c+ÄÉ ð  Ý; 4Á Ý| l5 œ 
[59 ;L2Ÿ\:,„.1 đ@ vụ vế 


ÁMọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều ở nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng một mình Ngài biết rõ chúng. Ngài là 
Đắng biết rõ mọi vạn vật trên đất liền cũng như trong biển 
cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không một 
hạt giống nào chôn sâu dưới u tối của lòng đất mà Ngài 
không biết, cái xanh tươi hay sự khô hóo, tất cả đều được 
ghi sẵn trong một quyền số định mệnh rõ ràng.È (Chương 6 
— Al-An”am, câu 59). 


Š Chúng ta tin Allah 3š như Ngài đã phán: 
Tều Kế &j` ¿ ứ Z4; «lí Í d4; 3¿uÍ te ¿2£ ấÍ óJ) 


. 
4 #8 x# GỀ ẤN 


4Í ất ẻ› 1... 2a. 
[34:oL.2) š3~] @ 


ÁQuả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ phục 
sinh sẽ xảy đến khi nào, và Ngài là Đắng ban mưa xuống và 
biết những gì nằm trong các dạ con. Và không một linh hồn 
nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và không 
một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. 


& 
2 


12 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Quả thật, Allah là Đắng Hiểu biết và Am tường.È (Chương 
31 — Luqman, câu 34). 
` Chúng tatinrằng Allah 3s nói những điều Ngài muốn, 


Ngài nói khi nào Ngài muốn và Ngài nói như thế nào tùy ý 
Ngài, như Ngài đã phán trong các câu Kinh: 


[164+L~.l\:,+.1 (@ 2125 0222 ẤÍ <2) 


ÁVà Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa.È (Chương 4 — 
Annmisa, câu 164). 


[143 xð1 VI: .1 (245 3426; thứ, | đi „22 (2) 


” sZ 


{Và khi Musa (Moses) đến chỗ hẹn của TA (Allah) và 
Thượng Đề của Y đã nói chuyện với Y.Ề (Chương 7 — AI- 
Araf, câu 143). 


L52:„.„.s„.1 (© Gề 4955 y2]  Í ›„BÍ 3£ 2 46462 “+ 


Và TA (Allah) gọi Y (Musa) từ phía bên phải của ngọn núi 
(Sinai) và đưa Y xích lại gần để TA nói nhỏ.È (Chương 19 — 
Maryam, câu 52). 


Š Chúng ta tin Allah ¿š như Ngài đã phán: 


3 do đế 15c ðl đã 2Ï szá á ¿ {6i 6142 22<ÏÍ 6É ;Í Jấ) 

[109 cài s,>.1 (@ 442 -4)4„; (2z 
{Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu đại dương dùng làm 
mực (đê viêt) những lời phán của Thượng Đê của ta thì 


chắc chắn đại dương sẽ cạn trước khi dứt lời phán của 
Thượng Đề của ta ngay cả chúng ta có mang đên một đại 


13 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





dương khác tương tự để châm thêm.È (Chương 18 -— AI- 
Khafh, câu 109). 


f2 aÄ3„ 


á 24442 2s 0z 484 2đ GÌ 244 „ uỚÏI ð th iu 2 
[25 :ö.2):,>.1 4@ 2,2,6 Z6Í ð| 4Í d⁄Ế G46 


ÁVà nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và 
biển cả làm mực và châm thêm bảy biễn (để viết lời phán 
của Allah) thì lòi phán của Allah sẽ không bao giờ cạn kiệt. 
Bởi quả thật Allah là Đắng Toàn Năng, Đắng Chí Minh.È 
(Chương 31 — Luqman, câu 27). 


Š` Chúng ta tin rằng lời phán của Allah 3£ là những lời 
phán hoàn hảo tuyệt đối về chân lý và công lý, chân lý trong 
thông tin và công lý trong giáo luật, và tốt đẹp trong lời lẽ và 
ngôn từ. Ngài phán: 


[115:e+9\;,;.1 4 Ñ⁄z ữa 3 đủ? đ*<Ế ¿552 


ÁLời phán Thượng Đề của Ngươi (Muhammad) hoàn hảo 
tuyệt đôi về chân lý và công lý.Ề (Chương 6 — Al-An°am, câu 
115). 


[87 +L~.l\s,+.1 (@ É 22 AÍ 4+ ó42Í 3⁄22} 


Và ai thật hơn Allah về lời nói?È (Chương 4— Annisa°, câu 
87). 

Š` Chúng ta tin rằng Qur°an là lời phán của Allah 3£, 
Ngài đã phán bằng lời nói thực sự của Ngài cho Đại Thiên 
Thần Jibril +-#\, rồi đại Thiên Thần Jibril 3<s' truyền xuống vào 
lòng của Thiên sứ Muhammad š như Ngài đã phán: 


14 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





H102:0>1:,>-1 (40 đi œ „4Í € „j sấ5 đây 


ÁNgươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh — Al-Qudus (Đại 
Thiên Thần Jibril) mang Nó (các câu Kinh Qur°an) xuông 
từ Thượng Đế của Ngươi bằng sự thật.ÈỀ (Chương 16 — 
Anmnahl, câu 102). 


đa ó;Š4 đã đề © đa ÝÍ£ 2Í; dố @ ức 4Í cội J2#5 2á) 
[195 - 192 zI~+0I {@ œ2 326 ð⁄ ® đa ›222Í 


ÁQuả thật, Nó (Qur°an) do Thượng Đề của vũ trụ và muôn 
loài ban xuống. Đại Thiên Thần Jibril đã mang Nó xuống, 
đặt vào quả tìm của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở 
thành một Người báo trước, bằng tiếng Ả rập trong sáng rõ 
ràng.}È (Chương 26 — Ash-Shu”ara”, câu 192 — 195). 


$$ Chúng ta tin rằng Allah 3s là Đắng Tối Cao trên tất cả 
mọi vạn vật băng bản chât của Ngài và các thuộc tính của Ngài 
như Ngài đã phán: 
I255 s„4.!\s,+-1 {@ £2b2ÏÍ ¿2Í 2 
ÁNgài là Đắng Tối Cao, Đắng Vĩ Đại.È (Chương 2 — AI- 
Baqarah, câu 255). 
Ề + 42 €.1{-?- F\+_ 4»⁄ 3,15 lÝ~2~ 
[18 :eks | šy~] 4@ x2 c1 25 -;© c+° 2aúl| 253) 


Và Ngài là Đắng Tối Thượng ở bên trên các bẩy tôi của 
Ngài, Ngài là Đâng rât mực Sáng suôt, Đầng Am tường mọi 
sự việc.È (Chương 6 — Al-an°am, câu 18). 


© Chúng ta tin Allah 3š như Ngài đã phán: 


15 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ấ„ 5 


+ d d2 ŸU c5 Í đá oÄÏ ÁÍ c© óJ) 


ÁQuả thật, Thượng Đề của các ngươi là Allah, Đắng đã tạo 
các tầng trời và trái đất trong sáu ngày rồi lên an vị trên 
chiếc Ngai vương (Arsh) để điều hành và quản lý công 
việc. (Chương 10 — Yunus, câu 3). 


Allah $š an vị trên Ngai Vương có nghĩa là Ngài ở bên 
trên chiếc Ngài Vương bằng thân thê thực sự của Ngài theo sự 
tối cao và vĩ đại của Ñ gài, sự an vị trên chiếc N gai Vương của 
Ngài là theo cách riêng biệt của Ngài, không một ai biết được 
cách an vị của Ngài trên đó như thế nào ngoại trừ bản thân 
Ngài. 

%` Chúng ta tin rằng Allah 3š tối cao bên trên các tạo vật 
của Ngài và Ngài an vị trên chiếc Ngai Vương của Ngài, Ngài 
biết tất cả mọi hoàn cảnh, tình trạng các tạo vật của Ngài, Ngài 
nghe hết lời nói của họ, Ngài nhìn thấy hết mọi hành động và 
từng cử chỉ của họ, Ngài kiểm soát và điều hành mọi hoạt động 
của tạo vật, Ngài nuôi dưỡng những kẻ nghèo, Ngài ban vương 
quyền cho ai Ngài muốn và lấy đi vương quyên từ kẻ nào Ngài 
muôn, Ngài nâng cao giá trỊ và VỊ thế cho ai Ngài muốn và hạ 
thấp người nào Ngài muôn, điều tốt lành đều từ Ngài và N gài 
có quyền năng trên tất cả mọi thứ. Sự điều hành, quản lý, kiểm 
soát, chế ngự, chỉ phối, nuôi dưỡng, ban phúc, giáng điều đữ, 
tất cả đều là thật, và Ngài luôn dõi và quan sát họ là sự thật và 
Ngài an vị trên chiếc Ngai Vương (Arsh) của Ngài là sự thật 
nhưng: 


šr. #3, sd 
f1 x62‡\s,>-1 (@ 22g) @+-~l| 22 202 < NCs kế 1} 


16 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đắng 
nghe và thâyỀ (Chương 42 — Al-Shura, câu 11). 

Š Chúng ta không nói giống như nhóm người Al-Hulu- 
liyah thuộc phái Al-Jahmiyah và những hệ phái khác răng 
Allah $s ở cùng với tạo vật của Ngài trên trái đất. Và chúng ta 
cho rằng ai nói như thế là Kafir (kẻ vô đức tin, không phải là 
người Muslim) hoặc là kẻ lệch lạc bởi vì người đó đã mô tả 
Allah 3s với những điêu kém cỏi không hoàn hảo và không 
phải là thuộc tính tôi cao và hoàn hảo tuyệt đôi đích thực của 
Ngài. 

` Chúng ta tin theo những gì mà vị Thiên sứ của Allah s2 
đã thông điệp răng Allah 3š xuông tâng trời hạ giới vào lúc một 
phân ba còn lại của mỗi đêm: 
dán đã vã  e Gấu 6 ái đã £ dúấ; #jG 6; d3) 
286 0/2502 G686 24 220 z6s6 d2 22 Ủy 2Ý) 

-L~; @œ.ltl¿; (G 
“Vào lúc một phần ba thời gian còn lại của mỗi đêm thì 
Thượng Đề của chúng ta, Đắng Tối Cao và Ân Phúc đều đi 
xuống tầng trời hạ giới và phán: Ai cầu nguyện TA, TA sẽ 
đáp lại lời cầu nguyện của y; ai xin TA điêu gì, TA sẽ ban 


cho y điều đó; ai xin TA tha thứ, TA sẽ tha thứ cho y.” 
(Albukhari, Muslim). 


Š` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và Ân Phúc sẽ đến 
vào Ngày được hứa (Ngày Phục sinh) đê phân loại giữa các bê 
tôi của Ngài như Ngài đã phán: 


17 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





@ễxÚs d6, 8d 2o ba 


-21.a0:,„.1 4067518 áb 2⁄3Ï 2514 325 s4 c4 25265 
[23 


ÁNhưng không. Khi trái đất bị chấn động dữ dội. Và khi 
Thượng Đề của Ngươi đến và các Thiên thần đứng xếp 
thành hàng chỉnh tề. Và Ngày đó, Hỏa ngục được mang 
đến. Ngày đó, con người sẽ thức tỉnh nhưng sự thức tỉnh đó 
chỉ là vô ích.È (Chương 89 — AI-Fajr, câu 21 — 23). 


© Chúng ta tin Allah 3š như Ngài đã phán: 


tl6:c;zs,+1 (@ 4; 2 vị đã) 
Á(Ngài là) Đắng làm bắt cứ thứ gì Ngài muốn.È (Chương 85 

— AT-BuruJ, câu 16). 
Š. Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah £ được chia thành 

hai dạng: 

e Dạng thứ nhất: Ý muốn mang tính qui luật của vũ trụ; 
có nghĩa là tất cả những gì xảy ra đều tuân theo ý của 
Ngài nhưng những điều đó không nhất thiết phải là 


những điều Ngài yêu thích, và đây là ý nghĩa về ý 
muôn của Ngài ở hai câu Kinh: 


bại (@ 4á 6x 4Í §eÚ; lối ứ đãf đá 5z) 
[253 In) 


Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, tuy nhiên, Allah đã làm bất cứ điều øì 
Ngài muôn.} (Chương 2 — Albaqarah, câu 253). 


18 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





4 
+ 


4,4 4Í 6É o| z2 J&2Í s1 đi ðI „ai ;êo .. 
134 on 92-1 (CÊ<)7 1Ã công JJ Họ 


Á(Nuh bảo): Nếu ta muốn khuyên bảo các người 
điều tốt lành thì nó chẳng giúp ích gì được cho các 
người một khi Allah muôn bỏ mặc các người lệch 
lạc; vì Ngài là Thượng Đề của các người.È (Chương 
11 — Hud, câu 34). 


e - Dạng thứ hai: Ý muốn mang tính pháp lý; đó là những 
điều Allah 3£ muốn nhưng không nhất thiết Xảy ra và 
những điều trong ý muốn này không nhất thiết đều là 
những điều Ngài yêu thích, chẳng hạn như trong lời 
phán của Ngài: 


27 „L5 „.1 (2 12 (ii 0Í Đy, ¿ 6Í} 


ÁAllah muốn tha thứ cho các ngươi.È (Chương 4 — 
Annisa", câu 27). 


Š` Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah ‡š dù ở dạng mang 
tính qui luật của vũ trụ hay ở dạng mang tính pháp lý thì đều 
được diễn ra theo sự sáng suốt và chí minh của Ngài. Tất cả 
mọi thứ mà Ngài định đoạt và an bài đều mang ý nghĩa và giá 
trị từ sự anh minh thông lãm của Ngài, dù chúng ta có cảm 
nhận được hoặc không cảm nhận được. Allah 3£ phán: 


t8:o2Is,x.1 4Ó 6 s€⁄<lÍ ce+Ÿ 4Í „xxÍ> 


ÁHá Allah không là Đắng Thâm Phán vô cùng Cao Minh 
hay sao?!}È (Chương 95 — Attin, câu 8). 


19 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





[50 „01 š,;.] @ 6sš¿ 3 CC ÁÍ 4+ ¿“2 z1 l2} 
ÁVà ai phân xử tốt hơn Allah cho đám người có đức tin?} 
(Chương 5 — AI-Ma-idah, câu 50). 
$ Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và Ân Phúc yêu 
thương những người Wali (ủng hộ và tuân thủ theo mệnh lệnh 
của Ngài) và họ yêu thương Ngài. Allah 3£ phán: 


(31: ðl~e JÍs,+.1 {6Í c2 da IE Áf 62 chế ð| J5} 


Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương 
Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rôi Allah sẽ yêu 
thương các người.È (Chương 3 — Ali-“Imran, câu 31). 


[146 :ðl+e JÍs,;-1 (6a aÏÍ cá Ấ6Íýỳ 


Và Allah luôn yêu thương những người biết kiên nhẫn và 
chịu đựng.È (Chương 3 — Ali “Imran, câu Bê 


[9:Lz4\:.x.1 4Ó 6 2„ 4l ó2 ái E1 Du „Í) 
Hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công siêy và vô tư. 
Quả thật, Allah yêu thương những người công băng vô tư.È 
(Chương 49 — AI-Hujurat, câu 9). 


[195 s„42\s,>.1 4 +2<2ŸÍ ó2 4Í |} 
ÁQuả thật, Allah luôn yêu thương những người ngoan đạo 


và đức hạnh luôn làm điều thiện tốt.È (Chương 2 - 
Albaqgarah, câu 195). 


20 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





$ Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài lòng với những 
việc làm, lời nói mà Ngài đã săc lệnh và Ngài ghét những việc 
làm, lời nói mà Ngài đã nghiêm câm. Ngài 3£ phán: 
s 2⁄»⁄< - +“ „La 2 l: “.* 2 ⁄ “ ø ví 
l7S-5 0 2Í s(2) 2254 Ý; c6 &£ Ái é đồ Ï22Z o|) 
t7 Ni,>-1 4 c&Í 1274 
Nếu các ngươi phủ nhận thì quả thật Allah không hề cần 
đến các ngươi nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong 
ân của đám bầy tôi của Ngài, còn nếu các ngươi tri ân Ngài 


thì Ngài sẽ hài lòng với các ngươi.È (Chương 39 — Azzumar, 
câu 7). 


Sự (@ ó¿2„fÍ &2 4Í 4 425 cØ6jÍ ẤÍ sŠ yeÍ¿} 
[46 : 2; z>Ì\ 
Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi tham chiến; bởi 


thế, Ngài giữ chúng lại và phán: “Hãy ở lại nhà cùng với 
những người ở lại.”.È (Chương 9 — Attawbah, câu 46). 


` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài lòng với những 
người có đức tin và làm việc thiện tôt và ngoan đạo, như Ngài 
3£ đã phán: 


t8: 4„„l\s,;.1 (@ 232 (2ˆ ⁄- #2 địấ te | 355 c6 ẨÍ œ5) 
(Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về những gì 


Ngài ban cho. Đó là phần thưởng dành cho những ai kính 
sợ Thượng Đề của họ.È (Chương 98 — Al-Bayyinah, câu 8). 


21 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





$` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao phẫn nộ và nỗi giận 

đôi với ai đáng bị Ngài giận và phân nộ từ những người vô đức 
tin và những người khác họ; Ngài phán: 

á# Á© GSIẤÍ c6 $*fb 6 126 c-áạ6“  óša£2lÍ 3445) 

{; 2⁄4{ + ,4-°®.56W($„TÍ. » *{2FŸ.eW 

[6 'z\ 2 ¿~] @ HP FNÙ)| cac: z„-l s25 “UP z„-ll 

ÁVà đề Ngài trừng phạt những tên giả tạo đức tin nam cũng 

như nữ, và những người thờ đa thân nam nữ, đã nghĩ xâu 


về Allah, đến lượt chúng phải đền tội; và chúng đón nhận 
cơn thịnh nộ của Allah} (Chương 48 — Alfath, câu 6). 


ciá£ (8 ÁÍ ó2 Cxst (giá 012 JỆ C24 o? o©l) 
[106 : J>-\:,>.1 (@ mật 


ÁCòn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận cơn thịnh nộ và giận dữ của Allah và sẽ phải chịu một 
sự trừng phạt rât nặng.È (Chương 16 — Annahl, câu 106). 


` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có sắc diện và sắc 

diện của Ngài được mô tả băng sự tôi thượng, quyên uy như 
Ngài phán: 

t27:„22\z,>.1(@ eS Yb U14 ›š ó2 422 0443} 


{Và Sắc diện của Thượng Để của Ngươi (Muhammad), 
Đẳng Quyên uy và Quang Vinh vẫn còn mãi.È (Chương 55 — 
Arrahman, câu 27). 


` Chúng ta tin rằng Allah 3š có hai tay rất vĩ đại như 
Ngài phán: 


22 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





[64 zai00:„.1 (15 L#Ế đa 0E, 212 2 cả2:8) %4 J} 


{Không như lời họ (Do thái) nói mà đích thực hai tay của 
Ngài đêu mở rộng, Ngài chỉ dùng thiên lộc của Ngài như 
thê nào tùy ý Ngài. (Chương 5 — Al-Ma-idah, câu 64). 


đợc “IẾ 15gÏÍ £ý 24È;6 E.£ Jà .u38 §£- đÍ |,j45 Úø} 
[67 :„-;\z,„.1 {@ sử (£ (43 4042 <2 .e E02 


ÁVà họ đánh giá Allah không đúng với bản chất và giá ( trị 
của Ngài. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm 
trọn trong tay của Ngài và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn 
lại trong Tay Phải của Ngài. Thật quang vinh và trong sạch 
cho Ngài! Ngài Tối Cao vượt hắn điều mà họ đã qui rằng 
Ngài có những đối tác ngang vai.È (Chương 39 — Azzumar, 
câu 67). 


` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có đôi mắt thực sự 
như n phán: 


642 cối b4E & sả d ở ¿144 Ý; Œ.zz; G¿£( đff ézb} 
[37 tay š 222] @ 


ÁVà hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA 
(Allah) và tuân theo điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại 
với TA giùm cho những kẻ làm điều sai quấy. Chắc chắn 
chúng sẽ bị nhắn chìm dưới nước (Iụt).È (Chương 11 - Hud, 
câu 37). 


Thiên sứ của Allah š2 nói: 


23 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





(314 32 „24v (Ái 65 45 6229 A155 5 2zÌ 2>) 
xi 


“Bức màn ngăn cách (con người không thể nhìn thấy 
Allah) là ánh hào quang, nếu ánh hào quang của Ngài được 
mở ra thì (đôi mắt con người phàm tục) sẽ cháy (mù lòa); 
và gương mặt của Ngài thì tuyệt đẹp; và cái nhìn của Ngài 
bao trùm tắt cả mọi tạo vật của Ngài.” (Muslim). 

Tất cả phái Sunnah đều đồng thuận rằng Allah 3£ có 
đôi mắt thực sự, điều này được thê hiện ở lời của Thiên sứ #2 
khi Người nói về Dajjaal: 


con 6/62 5420 3i c&2 ĐB 3Á ấ0 


“Quả thật hắn là tên một mắt còn Thượng Đế của các 
ngươi không phải một mắt” (\uslim). 


© Chúng ta tin nơi Allah 3š như Ngài đã phán: 


Lt t4 L Ta *“ 2 củ 
+6 :,>.1 (@ 222LÍ c22bUÍ 2z 2⁄2jÌ 3,3 26 22; 2Š 35 Yà 


Không có cái nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc Ngài 
bắt kịp tẤt cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đắng Tỉnh Tế, 
Đắng Am Tường (mọi thú).È (Chương 6 — Al-An'am, câu 
103). 

Š` Chúng ta tin rằng vào N (gày Phục sinh những người có 
đức tin sẽ nhìn thấy Thượng Đề của họ, như Ngài đã phán: 


[23.22 xL2\:,+.1 @ 2k0 @2 J) @ #»ố 32522) 


24 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁNgày hôm đó, có những gương mặt sáng ngời nhìn ngắm 
Thượng Đề của họ trong niêm vui sướng.È (Chương 75 — AI- 
Qiyamah, câu 22, 23). 


Š` Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể sánh 
được với Allah :£ và Allah 3£ không giống bất cứ thứ gì trong 
tạo vật của Ngài, và mọi thuộc tính của Ngài đều hoàn hảo và 
tuyệt đối: 


[HH :s,>£l05+~.1 (@2-221 &+“Í 245 2o Lý 4} 


ÁKhông có bát cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đắng 
nghe và thây.È (Chương 42 — Al-Shura, câu 11). 
` Chúng ta tin rằng Allah 3£ không ngủ như Ngài phán: 


E 4“ #„ 2 LG: 
[255 ;š „3| šy~] { lực %; Le 2120 XYỳ 


Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ.È (Chương 2 — 
AI-Baqarah, câu 255). Bởi vì Ngài là Đâng Bât Diệt và Toàn 
Năng. 


` Chúng ta tin rằng Allah 3š không bắt công với bất cứ 
một ai bởi vì sự công bằng của Ngài là tuyệt đối và chúng ta tin 
rằng Ngài không lơ là và bỏ sót bất cứ việc làm cũng như hành 
động nào của các bề tôi của Ngài bởi vì sự giám sát của Ngài là 
trọn vẹn và sự bao quát của Ngài là tuyệt đối. 

` Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể làm 
Allah 3£ bất lực, dù là ở trên trời hay dưới đất, bởi vì kiến thức 
của Ngài là vô tận, sức mạnh của Ngài là vô biên. 


# 


I82:+352y-1 4© <4 s& ›Š đ;8y oÏ Lýá siÏ BỊ 32771) 


25 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁQuả thật, bất cứ điều gì Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói 
hãy thành thì nó sẽ thành đúng theo ý của Ngài.È (Chương 
36 — Ya-sIn, câu 82). 


Và chúng ta tin rằng Allah ‡š không mệt mỏi và không 
cân đên sự nghỉ ngơi vì sức mạnh và quyên lực của Ngài là 
tuyệt đôi như Ngài đã phán: 


¿ 3 SN: sở „.%% 5.286ðE ¿+ 2. sẻ 
co) 0a 2 2 6Ì Ä2„ 3 G45 (2 2Ý <4 G44 352} 
138:ö:,>.1 @ 


{Và quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và trái 
đât và mọi vạn vật giữa hai chúng (rong sáu ngày và TA 
không hề mỏi mệt.È (chương 50 — Qaf, câu 38). 


` Chúng ta tin và khẳng định những gì mà Allah 3š đã 
khẳng định về bản thân Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của 
Ngài 2 đã khẳng định về Ngài từ các tên gọi, các thuộc tính 
của Ngài; nhưng chúng ta không so sánh và suy diễn. So sánh: 
là nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi rằng các thuộc tính của 
Allah 3š giống với các thuộc tính của các tạo vật; suy diễn: là 
nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi rằng các thuộc tính của Allah 
3£ như thế này thế nọ. 


$ Chúng ta tin và phủ nhận tất cả những gì mà Allah 3š 
đã phủ nhận cho bản thân Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ 
của Ngài #‡ đã phủ nhận cho Ngài, và chúng ta tin rằng sự phủ 
nhận đó hàm chứa sự khắng định tính hoàn hảo tuyệt đối của 
Ngài, và chúng ta Im n lặng đối với những gì mà Allah 3š và 
Thiên sứ của Ngài $š 1m lặng. 


, Chúng ta thấy rằng đi theo cách này là nghĩa vụ bắt 
buộc đôi với chúng ta, bởi vì những gì Allah 3£ khăng định vê 


26 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





bản thân Ngài hay những gì Ngài phủ nhận cho bản thân Ngài 
chính là thông điệp mà Ngài muôn thông tin cho chúng ta biết 
về bản thân Ngài; và chắc chắn Ngài hiểu rõ về bản thân của 
chính mình hơn aI hết còn các bầy tôi của Ngài không thê hiểu 
hết các thuộc tính tối cao và tuyệt đối của Ngài. Và những gì 
mà Thiên sứ của Ngài £‡ khẳng định hoặc phủ nhận vê Ngài 
chính là thông điệp mà Người muốn thông tin cho chúng ta biết 
về Ngài, và đĩ nhiên Người là người am hiểu về Thượng Đề 
của Người nhất trong nhân loại và Người là người trung thực 
nhất và dùng ngôn từ rõ ràng nhất trong nhân loại. 


Và trong lời phán của Allah 3£ cũng như trong lời nói 
của Thiên sứ #‡ đều mang kiến thức và sự hiểu biết hoàn hảo, 
trung thực, và rõ ràng. Bởi thế, không có lý do gì để ai đó 
không đón nhận. 


-®& Tất cả những gì chúng ta nêu ra từ các thuộc tính của 
Allah sš một cách tông quát hay chỉ tiết, khẳng định hay phủ 
định, thì chúng ta đều dựa trên Kinh sách của Allah $š 
(Quran) và Sunnah Nabi $š của chúng ta, cũng như dựa trên 
những gì mà những người Salaf (bậc tiền bối trong thời 
Sahabah, Ta-bi”een) và những vị Imam chính trực sau họ đã đi. 


Chúng ta thấy cần phải nêu ra các văn bản giáo lý từ 
Kinh Qur°an và Sunnah về vấn đề đó đề nói lên bản chất đích 
thực của Allah Tối Cao, chúng ta phải tách mình khỏi sự suy 
diễn, bóp méo làm cho vấn đề trở nên khác đi với những gì mà 
Allah 3# và Thiên sứ của Ngài + mong muốn, chúng ta phải 
tách mình khỏi sự so sánh của những người đã so sánh một 
cách lệch lạc không nằm trong ý nghĩa của Allah 3š và Thiên 
sứ của Ngài $. 


27 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Và chúng ta biết một cách kiên định rằng những gì 
trong Kinh sách của Allah (Quran) hay trong Sunnah của 
Thiên sứ của Ngài là sự thật, cả hai không có bất cứ sự mâu 
thuẫn nào cả. Allah 3£ phán: 


U„#ế G#Í s¿ l,ázj đí 36 „se 22+ 6É ấý o5ÄÍ 6,2 Xấy 
[82 D10) šy~] @® 


ÁTại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur°an? Nếu 
như từ một Đắng nào khác ngoài Allah thì chắc chắn chúng 
sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn.}È (Chương 4 — 
Annisa”, câu 82). 


Không hè có sự mâu thuẫn trong các thông điệp của 
Allah 3£ và Thiên sứ của Ngài $‡. Người nào cho rắng trong 
Qurˆan hoặc Sunnah của Thiên sứ š có những điều mâu thuẫn 
hay giữa Qur°an và Sunnah có sự mâu thuẫn lẫn nhau thì quả 
thật đó là một ý niệm xấu và lệch lạc. Người đó phải sám hồi 
với Allah 3š và rút bản thân mình ra khỏi điều đó ngay lập tức. 
Còn ai nghi ngờ rằng có điều mâu thuẫn trong Qurˆan và 
Sunnah của Thiên sứ ‡š hoặc có sự mẫu thuẫn giữa cả hai thì 
đó là bởi vì người đó ít hiểu biết hoặc chậm hiểu hoặc không 
chịu nghiền ngẫm. Người này phải tìm tòi, học hỏi kiến thức và 
năng nghiền ngẫm đề hiểu ra điều chân lý; còn nếu chưa rõ thì 
người đó phải đưa sự việc đến người có kiến thức hiểu biết đề 
người có kiến thức giúp y loại bỏ sự nghi ngờ và y hãy nói 
giống như những người có sự hiểu biết vững chắc đã nói: 


[7:1 xe dÍ,„.4 “ ae 22 VỆ < 2b) 


{Chúng tôi tin tưởng nó, toàn bộ của nó đều đến từ nơi 
Thượng Đề của chúng tôi.È (Chương 3 — Ali-Imran, câu 7). 
28 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Và người đó phải biết rằng quả thật Kinh sách của 
Allah 3š (Qurˆan) và Sunnah của Thiên sứ š‡ không hê có bât 
kỳ một sự mâu thuân nào. 
-s Tin nơi các Thiên Thần của Allah: 


$ Chúng ta tin nơi các Thiên Thần của Allah :'š như Ngài 
đã phán về họ: 


„9s. (Ó 6z241<,20 cố dz8% s55 ;2 “4 Ý@ 6¿^22X236%c) 
[27 ‹26 


ÁHọ đều là những bề tôi vinh dự (của Ngài). Họ (các Thiên 
thần) không dám nói trước Ngài (một điều gì) mà họ chỉ 
luôn tuân thủ và hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của 
Ngài.} (Chương 21 —- Al-Ambiya”, câu 26, 27). 


Allah Tối Cao tạo họ ra là để họ thờ phượng Ngài và 
phụng mệnh Ngài như Ngài phán: 


_ Do SE oï ti t4 X ‹á Qe bé y4 Ý sáse 324 1⁄4) 
[20.19 zLzŸ\;,„.1 @ 6; Ý 2481; E 


ÁVà các Thiên thần ở nơi Ngài đều không biết tự cao tự 
đại trong việc thờ phượng Ngài và họ cũng không hề biết 
mỏi mệt. Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm một cách 
không ngừng nghỉ.È (Chương 21 — Al-Anbiya, câu 19, 20). 
Allah 3£ đã che mắt chúng ta không để cho chúng ta 
nhìn thấy các Thiên Thần. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Ngài cũng 
để cho một số bề tôi của N gài nhìn thấy họ. Quả thật, Thiên sứ 
của Allah #‡ đã nhìn thấy đại Thiên Thần Jibril s<4 hiện 
nguyên hình trạng của ngài với sáu trăm chiếc cánh che cả bầu 


29 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





trời; đại Thiên Thần Jibril +#\ hóa thân thành hình dạng người 
phàm đến báo tin mừng cho Maryam (Maria), ngài nói chuyện 
trực tiếp với bà và bà nói chuyện vời ngài; đại Thiên thần Jibril 
se! đến gặp Thiên sứ của Allah #+ lúc Người đang ngồi cùng 
với các vị Sahabah, ngài đến dưới hình hài một người đàn ông 
trong y phục trắng tỉnh với mái tóc đen mun, không có dấu vệt 
của người lữ hành và không được ai quen biết, ngài đến ngồi 
áp sát đầu gối của mình với đầu gối của Thiên sứ #2, hai tay đặt 
lên đùi và nói chuyện trực tiếp với Thiên sứ ¿+ và Thiên sứ #2 
nói chuyện với ngài, sau đó Thiên sứ S* nói cho các vị . 
biết rằng người đàn ông đó chính là đại Thiên Thần Jibril s<s 


` Chúng ta tin rằng các Thiên Thần được giao phó các 
công việc nhất định: Đại Thiên Thần Jibril 3< được giao phó 
công việc truyền những lời mặc khải từ nơi Allah 3š xuống cho 
các vị Thiên sứ và các vị Nabi, Thiên Thần Mi-ka-il được giao 
công việc trông coi mưa và cây cối, Thiên Thần Isra-fil được 
giao công việc thôi còi cho giờ khắc Tận thế và Phục sinh, 
Malak AI-Mawt (Thiên thần chết) được giao công việc rút các 
linh hồn của con người khi đã đến thời hạn phải lìa trần, có 
Thiên Thần được giao công việc cai quản núi non, có Thiên 
Thần được giao công việc cai quản Hỏa Ngục, có những Thiên 
Thần được giao công việc dang những chiếc cánh để bảo vệ 
những đạ con, có những Thiên Thần được giao công việc bảo 
vệ con cháu của Adam (con người), có những Thiên Thần được 
giao công việc ghi chép các việc làm tốt và xấu của con người 
và mỗi một con người sẽ có hai vị Thiên Thần ở bên phải và 
bên trái như Allah 3š đã phán: 


Íị Ji œ đai ứ @ 3aï JÉÖÍ 32 œ⁄2ÃÍ œe oifsf ấấc šJ 

}j œ ĐỀ Ở \ 
[I8-17:3:,>.1 4@ Äz£ đ.„.5; 2; 
30 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁVà khi hai vị thiên thần ngồi xuống ghi chép bên phải và 
bên trái thì không một lời nào y (con người) thốt ra mà hai 
vị thiên thần theo dõi này lại không sẵn sàng ghi chép.È 
(Chương 50 — Qaf, câu 17, 18). 


Có các Thiên thần được giao công việc chất vẫn người 
chết trong cõi mộ sau khi vừa tới nơi (sau khi được chôn cất). 
Hai vị Thiên thần sẽ đến hỏi y ba điều: về Thượng của y, tôn 
giáo của y và vị Nabi của y; nhưng chỉ có những ai có đức tin 
thực sự mới có thể trả lời thông thạo ba câu hỏi này như Allah 
3£ đã phán: 


L4 


đí Jzi;9zŠ(aý G8 sz41ä ca tií Jy8 142 s„lf đi +29) 
27:-2I2):,>.1 4© 204 ứ 4Í Jx; #«„BÉf 


ÁAllah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin 
trên cõi đời này và ở Đời Sau và Allah sẽ bỏ mặc những kẻ 
làm điều sai quấy đi lạc (khiến chúng không nói được), và 
Allah làm bắt cứ điều gì Ngài muốn. (Chương 14— Ibrahim, 
câu 27). 


Có những Thiên Thần được giao công việc đón tiếp cư 
dân Thiên Đàng như Allah šš phán: 


CV S) 3% sgíz 2 „ +2 ” $ zx «, T112 
củi ¿22 ty ,& de c2 © c6 ð oi c£ ó; +4 4C 1ý) 


[24‹23:.e,)\:,;.1 @ „láf c&2© 


ÁVà các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh công: 
Chào an lành đến quí vị về những điều mà quí vị đã kiên 
nhẫn chịu đựng. Bởi thế, đây là Ngôi nhà cuối cùng thật 
hạnh phúc của quí vị!È (Chương 13 — Ar-rad, câu 23, 24). 


3l 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Quả thật, Thiên sứ của Allah #: đã cho chúng ta biết 
rằng ngôi nhà Al-Ma°mour ở trên trời, cứ mỗi ngày có 70 ngàn 
Thiên Thần đi vào — có lời Hadith nói rằng đi vào đề dâng lễ 
nguyện Salah trong đó — nhưng không quay trở lại lần hai (có 
nghĩa là mỗi ngày đều có 70 ngàn Thiên thần đi vào, nhưng 
hôm sau là 70 ngàn Thiên Thần khác, cứ như vậy). 


3% Đức tin nơi các Kinh sách của Allah: 

Š` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã gởi xuống cho các 
vị Thiên sứ của Ngài các Kinh sách đê làm băng chứng khởi tô 
và băng chứng biện hộ cho hai loài (Jimn và loài người) và đê 
dạy họ sự khôn ngoan và đê thanh lọc họ. 

Š` Chúng ta tin rằng Allah 4š đã ban xuống cho mỗi vị 
Thiên sứ một Kinh sách như Ngài phán: 

„6Í („41 ób42l c„⁄<Í 2422 d2 dsb; œ2 0422 t12Í 3Ếy 
[25 :2;23\ š)¿~] 41x 


ÁQuả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giá của TA đến với 
những Băng chứng rõ rệt và đã ban xuông cùng với họ 
Kinh sách và chiễc Cân (công lý)Ề (Chương 57 — AI-Hadid, 
câu 25). 


` Chúng ta biết các Kinh sách này: 


e Kinh Tawrah (Kinh Cựu ước): Là Kinh sách được 
Allah 3š ban xuống cho Nabi Musa (Moses) #s. Đây là một 
trong những Kinh sách linh thiếng nhất của dân Isra-il (Israel). 
Allah 3š phán: 


32 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





98 ,x 


224 L,22Í „3Ÿ [6 28Í & ¿4 5⁄5 œ34 G2 &22Zƒ tiyÍ ÚJỳ 
@ááÁ xe 46 đÍ cá ạ (J6a242Í G 2@ẤG 6,295 L;š6 
144 ;z2jÚ1 š2~] 


ÁQuả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah trong đó 
là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi, những người thần 
phục Allah đã dùng nó để phân xử cho những người Do 
thái, những người tiến sĩ Do thái và các thầy tu Do thái về 
những gì mà họ đã gìn giữ từ Kinh sách của Allah, và họ là 
những người minh chứng cho nó.È (Chương 4— AI-Ma-idah, 
câu 44). 


e - Kinh Injil(Kinh Tân ước): Là Kinh sách được Allah $š 
ban xuống cho Nabi Ysa (Jesus — Giê-su) #\. Đây là Kinh 
sách chứng thực lại những điều trong Kinh Tawrah như Allah 
3£ đã phán: 


c58 8475ÍÍ 62+ 4344 đG VỆ 64.225 535 (5Ã 3x3 da# Ï 45/52) 
[46 s25 :,„.1 {@ G 62 ẤE6e222 


ÁVà TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh Injil (Tân ước) trong 
đó là sự chỉ đạo và ánh sáng, là sự chứng thực lại những 
điều đã có trước trong Kinh Tawrah. Quả thật, Kinh Injil 
vừa là một sự chỉ đạo vừa là một lời khuyên dạy cho những 
người ngoan đạo biết sợ Allah.È (Chương 5 — Al-Ma-idah, 
câu 46). 


[50 :öl>.e dĩz,;.1 { côj£ 22 + GÄÏÍ 222 Cô 2Í ázN;} 


Và giải tỏa một số những giới cắm đã ràng buộc các ngươi 
trước đây.È (Chương 3 — Ali-Imran, câu 50). 
33 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





e Kinh Zabur (Sách Thánh thị): Là Kinh sách được 
Allah 3š ban xuông cho Nabi Dawood 3<. 


e Kinh Suhuf của Ibrahim +“ và Musa #9) 


e Kinh Quran: Là Kinh sách được Allah 3š ban xuống 
cho vị Nabi của Ngài, Muhammad, vị Nabi cuôi cùng. Qurˆan 
là Kinh sách như Allah 3£ đã phán: 

¿4Í ớ2 ca? œäñŸ 42 K y1 A„Š úại cất ¿ 22 “ L^422 4 245} 
185,41, z~1 4ö6;#; 
{Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Qur°an được ban 
xuông làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang băng chứng rõ 
rệt về sự Chỉ đạo và Tiêu chuẩn phân biệt phúc tội.È 
(Chương 2 — Albadarah, câu 185). 
[48 s¬50\;,+.1 Á 
ÁVà TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng 
sự thật, xác nhận lại các điêu mặc khải trong các Kinh sách 
trước và giữ gìn chúng được nguyên vẹn.È (Chương 5 — AI- 
Ma-idah, câu 48). 


Allah ‡£ xóa bỏ tất cả các Kinh sách trước và lấy 
Quran thay thế cho tất cả, và Ngài sẽ là Đắng bảo tồn và giữ 
cho Nó không bị bóp méo sửa đôi như Ngài đã phán: 


” „£ 


[9:>+15,>.1 4Ó 6„a2Á ,Í lý ZÄÍ iø 42 úỊy 


34 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁQuả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur°an) xuống 
và TA sẽ luôn bảo quản Nó.È (Chương 15 — AI-Hijr, câu 9). 

Bởi lẽ, Qur°an sẽ mãi còn là nhân chứng cho tắt cả loài 
người cho đến Ngày Phục sinh; còn những Kinh sách trước đó 
thì chỉ dành cho một giai đoạn nhất định, mỗi Kinh sách đó chỉ 
tồn tại cho đến khi một cái khác được ban xuống đề xóa bỏ nó. 
Và những Kinh sách trước đã có sự bóp méo, sửa đồi và thêm 
bớt bởi vì đã không được sự bảo quản từ nơi Allah 3š. 


(46 ;L-0)2>~1 4-4 -e2 o# CỐ 6 372 Lgš6 @„Í ó2} 


{Trong số những người Do thái, có một số đã có ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời phán.È (Chương 4— Annisa”, câu 
46). 


2k0 áÁÍ se x06 62/4440 566 x44 s0 đá) 
(66-2 Œ cố đợu ¿ mm... 
[79 s32) š)z.] 


{Bởi thế, thật thảm hại cho những kẻ đã tự tay mình viết 
Kinh sách rồi bảo rằng đó là Kinh sách do Allah ban xuống 
hầu mang nó đi bán với một giá ít ỏi. Do đó, thật là thảm 
hại cho chúng về những điều mà chúng đã viết ra bằng 
chính tôi tay của chúng và thật thảm hại thay cho cái lợi lộc 
mà chúng kiếm được từ việc làm đó.È (Chương 2 —- 
Albaqarah, cầu 79). 


z.,% 


; l2 0A 318g Di 4,2 ‹¿ lệ (3Í {6Ï đẹÍ 4 “ 


Z4 475 z 


[Ø1 ¿21s >.] đứa “ A023 lế: } 


35 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁHãy bảo họ: “Thế ai ban Kinh sách mà Musa (Moses) đã 
mang đến như một ánh sáng và như một chỉ đạo cho nhân 
loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên các 
miếng da thuộc nhưng lại giấu đi nhiều phần khác.È 
(Chương 6 — Al-An”am, câu 91). 


óz 22 Wó 6Í +22) 6% cư „ÏÍ 6ø 6 J5 z2 c#+ 6} 
7 Y TM. NBEEitii ¡ 6Í 
#2 4Í; 6< ấu bịt tệ er TrRS 
chế G362 bể oel 4Í ð¿3 œ d 6Œ ÌjŠ J2ÉU Ú„& 4$ 

[7978 :ð.e JÍs,>.1 @ Š„:2315 chế tý (.¿<XÃÍ 6 ¿2125 


ÁVà quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh 
sách với miệng lưỡi của họ làm cho các ngươi tưởng lầm đó 
là điều nằm trong Kinh sách nhưng thực chất là không 
phải trong Kính sách, và họ đã bảo đó là điều do Allah ban 

xuông nhưng thực chất đó không phải là điều do Allah ban 
xuông, họ đã nói dối và đỗ thừa cho Allah trong lúc họ biết 
rõ điều đó. (Này hối người!) nếu ngươi gặp điều lành thì đó 
là do Allah ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì 
đó là tự mình làm ra. Và TA chỉ cử Người (Muhammad) 
làm một sứ giả (để mang Thông Điệp) đến cho nhân loại. 
Và Allah đủ làm một Nhân chứng. (Chương 3 — Ali 'Imran, 
câu 78, 79). 


š đa 6; chế 2 (xế ;©Í đu tỈ,⁄ cảz số c#STí 4A2) 
[15 :z220 „.] cá sef 


36 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





4Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật, Sứ giả (Muhammad) 

của TA đến gặp các ngươi trình bày rõ cho các ngươi nhiều 
điều mà các ngươi đã từng giấu giếm trong Kinh sách của 
các ngươi. (Chương 5 — Al-Ma-idah, câu - 


[17 :§A5QMN§ › „.] (26 CỬ” ở Cao 2Í z2 á {ái j6 áäÍ “H2 3Ếy 


Chắc chắn là không có đức tin đối với những ai nói rằng 
Allah là Giê-su (Nabi Ysa) con trai của Maryam (Maria).È 
(Chương 5 — AI-Ma-idah, câu 17). 


3 Đức tỉn nơi các vị Thiên sứ của Allah: 


Š` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã cử phái đến với 
nhân loại các vị Thiên sứ như Ngài #‡ đã phán: 


ó6 J25Í 44 142 ¿lÍ đ£ „„ÉU ó xá X4 6.25 6š ế Xô 
[165 +L..l:,+.1 (@ ŒŠ£ 2£ 6Í 


Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là 
những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do 
khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến. Và 
Allah là Đắng Toàn năng và vô cùng Sáng suốt.È (Chương 4 
— Annmisa, câu 165). 

Š` Chúng ta tin rằng vị Thiên sứ đầu tiên được cử phái 


đến là Nuh (Noah) 3#! và vị cuối cùng là Muhammad %. Allah 
3£ phán: 


“⁄ 


[163 »L-05,2~1 4-3352 52 6 „5ý c ý đỊ KáZ Œz;|ế øgÍt¿z;iÚ) 


37 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁQuả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad!) giông như TA đã mặc khải cho Nuh và các 
Nabi sau Y.È (Chương 4 — Annisa, câu sa 


xà >3 TP 4 4 5 kè ố 
[40:2 >Ÿ\ s1 -i4@ cục ;ó? J—> áf 


ÁMuhammad không phải là người cha của một ai trong số 
đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ của Allah và là 
vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. Và Allah là Đắng Am 
tường mọi sự việc.È (Chương 33 — AI-Ahzab, câu 40). 


Š` Chúng ta tin rằng những vị tốt đẹp và phúc đức nhất 
trong các vị Thiên sứ là các vị: đầu tiên là Muhammad :, kế 
đến là theo thứ tự Ibrahim (Abraham) ss#!, Musa (Moses) s#!, 
Nuh (Noah) +#, rồi đến Ysa (J €sus) %cÉ\ con trai của Maryam 
(Maria). Những vị này là những vị được nhắc đến tên của họ 
một cách riêng biệt trong lời phán của Allah $£: 


gÍ se 09/5 890 cờ ý đa cá 6 s.llÍ 2; 634Ì 3%) 
[7:el>I s,>.1 @ (1£ đá, 


rẻ: 5P c7 
ÁVà khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ Ngươi 
(Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa, con trai 
của Maryam, và TA đã nhận từ nơi họ lời giao ước thật 
nặng nê.È (Chương 33 — Al-Ahzab, câu 7). 

È Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của Thiên sứ 
Muhammad $‡ chứa đựng các giá trị từ các hệ thông giáo lý 
của các vị Thiên sứ được nêu danh một cách đặc biệt này như 
lời phán của Allah 3š: 


38 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Z4 l5EPV ứ¿ KUÌN S6 sấ <4 2 ứ jšÍÍ 42 &Í §74} 


^Øø Z⁄% 


b5 đố X3 óz{ÌJ223Í ðÍ Š22e2 (2222 cm) 2 


ÁN gài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã 
truyền xuống cho Nuh và tôn giáo mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi (Muhammad) cũng là những gì TA đã truyền cho 
Ibrahim, Musa và Isa. Hãy giữ vững tôn giáo và chớ chỉa rẽ 
trong đó.) (Chương 42 — Ash-Shura, câu 13). 

Chúng ta tin rằng tất cả các vị Thiên sứ đều là người 
phàm, họ không có bât cứ đặc tính nào của Rububiyah (tức 
không có bât cứ đặc điêm nào của thân thánh và Thiên Chúa). 
Allah 3š — về lời nói của Nuh 3<; 

(đá dỊ dấi Š; c-f Á£Í Ấ; 4Í 6# œe lí djlÍ Ấz> 

[31 :a» šy~] 
Và ta đã không bảo các người rằng ta có được các kho 
tàng của Allah, ta không biêt được điêu vô hình và ta cũng 
không bảo mình là một Thiên thân.È (Chương I I - Hud, câu 
đi}. 


Allah 3£ ra lệnh cho Thiên sứ Muhammad š3 nói: 


$4 6+ Si dđÍ Í J) 


[50 ;e;9\;,„.1 { đu 


22 ,7„# x4 í 


dJ£=l dấÍ Ý; {zã7f ¿121 Ấ; 4f ¿ 


Hãy bảo họ (Muhammad!): Ta không hề nói với các 
người rằng ta giữ kho tàng của Allah, ta không hề biết 
điều vô hình và ta cũng không hề nói với các người rằng 
ta là Thiên Thần.È (Chương 6 — Al-An”am, câu 50). 


39 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





#.-§ 4 


rI88 + 5! <91s,„.1 (46 Z t Ý| #2 `; 6 „ „1 duÏŠ 6y 


{Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không có quyền quyết 
định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân ta trừ phi 
điều nào Allah muốn.È (Chương 7 — AI? Araf, câu 188). 


35 4Í % dz¿ oÍ dJ Ji @ 6% Ý; Ý; 2 ;2í ¿U21 ðJ đây 
[22‹21:»+Iz;z.] có (42⁄2 <3 II 


Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, ta không có 
quyên năng gieo điều dữ cho các người và cũng không có 
quyền năng hướng các người theo Chân lý”. Hãy bảo 
chúng (Muhammad!): “Quả thật, không một ai có thể cứu 
được ta khỏi sự trừng phạt của Allah nếu ta bất tuân Ngài, 
và ngoài Ngài, ta không bao giờ có thể tìm được một chỗ 
nương thân và trú ấn an toàn nào khác.È (Chương 72 — AI- 
Jinn, câu 21, 22). 


Š` Chúng ta tin rằng các vị Thiên sứ của Allah — cầu xin 
Allah 3s ban bằng an và phúc lành cho họ — đều là các bề tôi 
của Ngài, họ được nâng lên tầm địa vị cao quý là do Allah 3š 
giao phó sứ mạng thiêng liêng cho họ, họ được mô tả là những 
người ngoan đạo nhất trong các bề tôi của Ngài và họ là những 
người được Allah 3£ khen ngợi. Allah :‡£ phán về Nuh %e#:: 


[3 I„.3\s,>.1 {@ f2;&5 l5££ 6 zŠlc ý @ 2 225) 


ÁHõi con cháu của những người mà TA (Allah) chở cùng 
với Nuh (trên chiếc thuyền)! Quả thật, Y (Nuh) là một 
người bề tôi biết ơn.È (Chương 17 — Al-Isra, câu 3). 


40 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Allah 3# phán về vị Thiên sứ của cuối cùng 
Muhammad šs: 


22 


s.i đ@ 1225 12) “&4 -s22£ NÓ 6672) đế œÄÍ %4) 
[1l :0b „21 


ÁPhúc thay Đắng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt 
phúc và tội) xuông cho người bề tôi trung thành và tận tụy 
của Ngài (Muhammad) để Y trở thành một vị cảnh báo cho 
muôn loài (Loài người và Jinn).È (Chương 25 — Al-Furqan, 
câu ]). 

Allah 3š phán về các vị Thiên sứ khác — cầu xin Allah 

3 ban băng an và phúc lành cho họ —: 
Q52] { ;~Š TY dji ‹Êz42 6202 (s31 4e Z5) 
¡45 


ÁVà hãy nhớ đến những người bề tôi Ibrahim (Abraham), 
Ishaq (Isaac) và Ya?qub (Jacob) của TA. Họ là những 
người kiên cường và nhìn thấu sự việc.È (Chương 38 — Sad, 
câu 45). 


[I7: + s~1 4® Khi zấ +;Ýí Š 525 642£ £ S35) 
Và hãy nhớ đến người bề tôi của TA Dawood (David), một 
con người kiên cường. Quả thật, Y hắng quay về (sám hôi 
với Allah).È (Chương 38 — Sad, câu 17). 


4 


HÍ % La = k Zz{4 z “ lo TY) 
[30 : + :,>.1 @ c l6I z1 4221 “9 << 5„a|4] & 


4I 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Và TA đã ban cho Dawood (David) đứa con trai Sulayman 
(Solomon), một người bê tôi ưu hạng của TA bởi vì Y hãng 
quay về sám hồi với TA.È (Chương 38 — Sad, câu 30). 


Allah 3š phán về Ysa (Jesus) 3#! con trai của Maryam: 
=hxơI s1 (@ đ222) a2 Xa 40445 x6 245] 446 Ÿ| z2 óJ) 


ẤY (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân cho Y 
và lây Y làm một tâm gương cho con cháu của Isra-il 
(Israel).È (Chương 43 — Azzukhruf, câu 59). 


Š` Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã kết thúc các bức 
Thông Điệp của Ngài cũng như kết thúc việc cử phái các vị 
Thiên sứ đến bởi bức Thông Điệp mà Muhammad #‡ mang 
đến; và Ngài cử phái Người đến cho toàn nhân loại. Ngài phán: 


THÌa: 'Ấ GÑI 6£ á| áI áf d„22 dỊ 6Í i62 đấy 
.~.-.ke. #9, 


jÄí ¿Ýfí GiÍ 4225 4 2L ¿.~ - 44  Ý| 4đ S S2 
[158 :›\<Ÿ\:,„.1 @ ô;ä$4# c&láÍ „..Ấf -4zsẾ2 4Á 4+2 


Hãy bảo: “Này hối nhân loại! Quả thật, Ta là Sứ giả của 
Allah được cử phái đến cho tất cả các người; Allah là Đắng 
điều hành và chế ngự các tầng trời và trái đất, không có 
Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đắng 
làm cho sống và làm cho chết”. Bởi thế, các người hãy tin 
tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, một vị Nabi mù chữ đã 
tin tưởng Allah và các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Y, 
mong rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng đường.È 
(Chương 7— Al°Araf, câu 158). 


42 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Š Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của Thiên sứ 
Muhammad ** là Islam được Allah 3š hài lòng và lấy làm tôn 
giáo cho các bề tôi của Ngài, và rằng Allah 3£ không chấp nhận 
bất kỳ tôn giáo nào khác như Ngài đã phán: 


{8:0 da3 QUYI ¿ 4Í 4:e á„ãÏÍ Jỳ 


ÁQuả thật, tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có Islam.È 
(Chương 3 — Ali “Imran, câu 19). 


tê du g2 cojl£ d+4f; công coi ¿Ì<Í pấÍy 
E xã sự 
[3 s;>. (b› uy 


Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi 
tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tắt ân huệ của TA 
cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho 
các ngươi. (Chương 5 — Al-Maidah, câu 3). 


(©~4Í 622 o 25 ta đc cB 6à c2 22 g5 226) 
[§Š:öIl~ed 1s. 


Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam 
thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày 
Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua thiệt.È (Chương 
3 — Ali “Imran, câu 85). 


e _ Chúng ta quan niệmrằng ai khẳng định rằng có những 
tôn giáo khác ngoài Islam được chấp nhận nơi Allah 3£ Tối 
Cao từ Do thái hoặc Thiên chúa hoặc các tôn giáo khác thì 
người đó là Kafr (vô đức tin) cần phải sám hối, nếu y sám hồi 
thì là người Muslim còn không thì y sẽ bị giết do sự bỏ đạo bởi 
vì y đã phủ nhận Qur”an. 

43 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





e _ Chúng ta cho rằng ai phủ nhận bức Thông Điệp của 
Muhammad :š không phải là bức Thông Điệp đến với toàn thể 
nhân loại thì quả thật người đó đã phủ nhận toàn thể các vị 
Thiên sứ, ngay cả khi người đó khẳng định rằng mình tin tưởng 
vị Thiên sứ của y và đi theo y. Allah 3š phán: 


=: 


óJỳ 
© 3Ý, đI6 % Ì 3+6 xo 2öké ó4 2? ¿40 21E<Á1 2l 0/3 0) 356 


:zL.1)\s,;.1 @ Ú,¿2 Giác á„ z6) 642Ÿ;G. 6241 ¿ ch đu| 
[152-150 


-2122 AlÍ 0 b9 ` ó4 n2 -442 +9 HP Ó;22~< Khi 


ÁQuả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của 
Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của Ngài. 
Họ nói: Chúng tôi tin tưởng một số Sứ giả và phủ nhận một 
số khác. Và họ muốn cho một lối đi ở chính giữa cái đó. Họ 
đích thực là những kẻ phản nghịch và TA (Allah) đã chuẩn 
bị cho những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhã.}È 
(Chương 4 — Annisa”, câu 150 - 152). 


$ Chúng ta tin rằng sau Thiên sứ Muhammad +2 sẽ 
không có vị Thiên sứ hay vị Nabi nào được cứ phái đến nữa, và 
ai tự nhận mình mang sứ mạng Nabi sau Người hoặc tin vào kẻ 
đã tự nhận mình mang sứ mạng Nabi đó thì y là Kafr (vô đức 
tin) bởi vì y đã phủ nhận Allah $£ và Thiên sứ của Ngài $š và 
phủ nhận điều được các tín đồ Muslim thống nhất (1jma'). 


© Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, Muhammad :, 

có những vị Khalif (vị kế thừa quyền trông coi cộng đồng tín 

đồ theo giáo lý của Islam) trung trực trông coi và lãnh đạo các 

tín đồ Muslim theo giáo lý và Sunnah của Người. Những người 

đáng kế thừa quyên này nhất là Abu Bakr Assiddeegq, kế đên là 
44 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





DUmar Bin AI-Khattaab, sau đó là Uthman Bin Affaan và kế 
đên là Ali Bin Abu Talib (cầu xin Allah hài lòng về họ). 


Các vị Sahabah được bổ nhiệm làm Khalif dựa theo 
mức độ ân phúc và đạo hạnh của họ. Và Allah 3š luôn là Đắng 
Sáng suốt và Anh minh trong việc lựa chọn một người tốt đẹp 
nhất và đủ phẩm chất đạo đức trong một giai đoạn và các vị 
Sahabah này là những vị tốt nhất trong giai đoạn đó trong việc 
thừa kế chức vụ Khalif. 


e _ Chúng ta tin rằng ân phúc và sự tốt đẹp của những vị 
Sahabah này có thể vượt trội hơn những vị khác nhưng không 
hắn là tất cả mọi mặt, bởi vì giữa các vị Sahabah :$: không có 
sự phân ranh cao thấp và hơn kém tuyệt đối, chắc chắn người 
này tốt hơn người kia ở mặt này nhưng lại kém hơn người kia ở 
mặt khác bởi vì ân phúc và sự tốt đẹp có nhiều dạng khác nhau 
chứ không phải chỉ có một dạng duy nhất. 


e - Chúngtatin rằng cộng đồng này (cộng đồng tín đồ của 
Muhammad #2) là cộng đồng tốt nhất và ân phúc nhất so với 
các cộng đồng khác. Họ là cộng đồng được Allah :'£ lựa chọn 
làm đại diện gương mẫu cho nhân loại như Ngài đã phán: 


x5 Í y£ 65; cả;72~⁄2 á;22 „„Ù é đ$ +Í L4 2 2£ chế} 


[H10: öL~e JŸš;>.1 { 6% 292 


ÁCác ngươi (những người có đức tin) là một cộng đồng 
được gầy dựng để làm gương cho nhân loại: Các ngươi 
hãy kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu và các 
ngươi tin tưởng nơi Allah.È (Chương 3 — Ali — “Imran, câu 
110). 


45 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





e Chúng ta tin rằng những người tốt nhất trong cộng 
đồng này (cộng đồng tín đồ của Muhammad š) là các vị 
Sahabah ›, kế đến là những người Ta-bieen (những người 
tiếp theo sau Sahabah -š „:), kế đến là những người tiếp theo sau 
Ta-bi'een. Và vẫn luôn có một nhóm người trong cộng đồng 
này đi trên chân lý một cách công khai, không aI trong những 
người trái biệt với họ có thể hãm hại được họ hoặc có thể ngăn 
họ chùn bước trên con đường chân lý ngoại trừ những gì được 
Allah 3š định đoạt và an bài. 


e _ Chúng ta quan niệm rằng những điều Fitnah (sự xung 
đột, bất đồng và xích mích) xảy ra giữa các vị Sahabah . là 
xuất phát từ sự nỗ lực nghiên cứu đề tìm lẽ đúng chứ không 
phải từ sự hận thù, chia rẽ và phá hoại tôn giáo. Bởi thế, ai 
trong số họ đạt đến cái đúng thì người đó được hai ân phước 
còn ai trong số họ bị sai thì người đó sẽ được một ân phước và 
những sai sót của họ được xí xóa và tha thứ. Chúng ta nhận 
thấy rằng cần phải dừng lại việc nêu ra những khuyết điểm ở 
nơi họ mà chỉ nên nêu ra những mặt tốt của họ để chúng ta ca 
ngợi và kính trọng họ; chúng ta cần phải thanh lọc trái tim của 
chúng ta khỏi sự khinh thường, soi mới bất cứ ai trong số họ, 
bởi vì Allah 3š đã phán: 

6424 4 00Sb of bóø Á6 lí J2 ä bạt ÏÏ c2 Í 6ý) 
zÌ,iãf s„ÄÍ `... 
a1 (Ó 2sá 6,44 Gạ đấy )s24{ Ái 4 ŠŠ; JJ44: 422 


[I0 


ÁVà tại sao các người không chỉ dùng cho Chính đạo của 
Allah trong lúc quyên thừa kê các tâng trời và trái đât 


46 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





thuộc về Allah? Không ngang bằng nhau giữa các ngươi, 
những ai đã chỉ dùng (tài sản của họ) và chiến đấu (cho con 
đường chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra cuộc đại 
thắng (chinh phục Makkah, với những ai chỉ dùng và chiến 
đấu về sau). Những người này trội hơn những người chỉ 
dùng và chiến đấu về sau. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần 
thưởng tốt cho tất cả. Bởi quả thật, Ngài là Đắng Am tường 
mọi việc các ngươi làm.È (Chương 57 — Al-Hadeed, câu 10). 


l BẾP %_ . ` S5 le SánG sẽ } 
TH 


{Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đề của 
bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho những người 
anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ đặt trong 
lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với những người đã tin tưởng 
bởi quả thật Ngài là Đắng Nhân Từ và Khoan Dung”.) 
(Chương 59 — AlI-Hashr, câu 10). 


3X Đức tin nơi Ngày Sau: 


® Chúng ta tin nơi Ngày Sau, đó là Ngày Phục Sinh, 
Ngày mà không có ngày nào sau nó, Ngày mà tất cả nhân loại 
được cho sông lại và tôn tại mãi mãi, hoặc là được sống ở nơi 
hạnh phúc hoặc là sống ở nơi của cực hình đau đớn và khổ ải. 


$ Chúngta tin rằng sự phục sinh là Allah -'s làm sống lại 
con người từ cối chêt khi tiêng còi do Thiên Thân Isra-fil thôi 
lên ở lân thứ hai như Allah 3£ đã phán: 


47 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Ø 0Í z6 2 ÝJ J2Í Q 022 o922Í d 2 đa 2x3ÏÍ d &5) 
t68:„-;J\:,>.1 {@ ó;7&4 £Œš ¿Ã 5B (22Í x„¿ &É 


ÁVà khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng trời và 
dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà Allah muốn 
buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được thối lên, thì họ (loài 
người) sẽ đứng thắng và ngóng nhìn. (Chương 39 - 
AZzzumar, câu 68). 

Con người sẽ đứng dậy từ nơi cõi mộ để trình diện 
trước Thượng Đế, Đắng Chủ Tế của vũ trụ và muôn loài, họ đi 
ra từ ngôi mộ trần truông không quần áo, và không có Khitaan 
(tức nam giới: da qui đầu của họ vẫn còn) như mới lọt lòng mẹ. 
Allah 3£ phán: 


tÍ 


tu Ÿ\ š z2] 4@ óazú Ú€ úị tú V4; “43 gÌx để U14 ấy 

r104 
Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, TA sẽ 
tái lập nó. Đó là một lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. 
Quả thật, TA chắc chắc sẽ làm điều này. (Chương 21 — AI- 
Ambiya, câu 104). 


Š` Chúng ta tin rằng các quyên sô ghi chép các việc làm 
của mỗi người sẽ được trao cho từ cánh tay phải hoặc được 
trao cho từ phía sau bởi cánh tay trái. Allah 3š phán: 


CÁO 1422 @ +4 62+ c ca c2 © <xo 4 Tả nn sÃ⁄#Š ( d2 ty 
Ũ x4 bê1 524 2,46 70 465 đại 22 (Ấy @ 02/52 -208Í á) 
[12 - 7:zz2‡V\:,>.. 1 Á@® 222 2242 ® 

48 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁBởi thế, đối với ai được trao cho quyền số từ nơi tay phải. 
Thì họ sẽ được thanh toán bằng một sự thanh toán đơn 
giản. Và được trở về với gia đình thật vui vẻ. Ngược lại, đối 
với ai được trao cho quyền số từ sau lưng của y. Thì sẽ kêu 
gào và than thân. Và sẽ sa vào ngọn lửa cháy bùng.Ề. 
(Chương 84 — Al-Inshiqaagq, câu 7 — 12). 


18; Qáế 142SÏÍ lñ Ê 2; +82 4 2E 12) đÏ 0⁄21 5} 
z2] {@ Œ„< đe (xÍÍ 6L. vế đá Lá í®@,$2 
[14.13 


ÁVà TA (Allah) cột vào cô của mỗi người, vào Ngày Phục 
sinh, y sẽ mang một quyền số (ghi chép việc làm của y) 
được mở săn, (với lời phán): “Hãy đọc quyền số của ngươi! 
Ngày hôm nay, linh hồn của ngươi đủ thanh toán ngươi”.È 
(Chương 17 — Al-Isra°, câu 13, 14). 


© Chúng ta tin nơi những chiếc cân công lý được mang 
ra vào Ngày Phục sinh, nó không bât công bât kỳ điêu gì cho 
bât cứ linh hôn nào. Allah 3£ phán: 


(9-5 0475 l8: J4 6© 4 tế r6 đu 4 v4) 
[8-7:ã4gj\:;,¿.1 


ÁDo đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như 
hạt bụi cũng sẽ thấy nó, còn người nào làm một việc xấu 
cho dù nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó.È (Chương 99 — 
AI-Z1zilah, câu 7 — 8). 


49 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 


tu? cát 6 © 62H ¿4 ai 4u ¿4E v4) 
cáo 26Í (44x22 @46 © ó;4b£ 2 à¿4z31bz„+ sấi ayúŠ 
[104 - 102 :›>-;\:,;.1 @ Óóz>}'© 


Những ai mà những bàn cân của họ nặng (với những việc 
làm thiện tốt) thì đó là những người thành đạt. Còn những 
ai mà những bàn cân của họ nhẹ (với những việc làm thiện 
tốt) thì đó là những kẻ thua thiệt bản thân mình. Chúng sẽ 
ở trong Hỏa Ngục đời đời. Lửa của Hỏa Ngục sẽ thiêu đốt 
bộ mặt của chúng và trong đó chúng nhe răng như cười.È 
(Chương 23 — AlI-Muminun, câu 102 - 104). 


tt; Ý| 224 Xá #42 2 c2  QW/Á z‡£ 34Íá 24L (6 
[160 ;e2Ÿ\:,„.1 {@ 6 ¿2187 Ý“¿ ^À5 


{Ai đến trình diện Allah với một điều phúc lành thì sẽ được 
hưởng mười điều lành tương tự, ngược lại, ai đến gặp Allah 
với một điều xấu thì sẽ bị phạt bằng một điều xấu tương tự. 
Và họ sẽ không bị đối xử bất công.È (Chương 6 — Al-Anam, 
câu 160). 


Š Chúng tatin rằng Thiên sứ của Allah, Muhammad š*, 
được ban cho đặc ân: quyền cầu xin ân xá (Shafaˆah). Allah +š 
cho phép Người cầu xin ân xá cho các bề tôi của Ngài. Vào 
Ngày Phán Xét, những bề tôi của Allah 3£ lo lắng và sợ hãi, 
họ chạy đi tìm các vị Nabi đề nhờ cầu xin Allah ‡£ ân xá cho 
họ, họ lần lượt tìm đến Adam, rồi đến Nuh, rồi Musa, Ysa và 
cuối cùng họ tìm đến Thiên sứ của Allah :s. 





50 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





$ Chúng ta tin rằng có sự cầu xin ân xá cho những người 
có đức tin ra khỏi Hỏa Ngục sau khi đã vào đó; và quyền cầu 
xin ân xá này là của Thiên sứ Muhammad #, các vị Nabi khác, 
một số những người có đức tin và các Thiên Thần. Và chúng ta 
tin rằng Allah Tối Cao sẽ cứu rỗi những nhóm người có đức tin 
khỏi Hỏa Ngục không bởi sự cầu xin ân xá mà do Hồng phúc 
và lòng Nhân từ của Ngài. 

Š` Chúng ta tin nơi cái hồ nước Al-Hawdh của Thiên sứ 
Muhammad :$, nước của nó trắng như sữa, ngọt như mật ong, 
thơm hơn cả xạ hương, chiều dài của nó bằng một tháng, bề 
rộng của nó bằng một tháng, những vật dụng (bình, ly, tách) 
trong nó giống như những tinh tú trên bầu trời rất nhiều và rất 
đẹp. và ai uông nước từ nó thì sẽ không bao giờ khát nữa. 


$ Chúng ta tin rằng có cây cầu Sirat được bắt ngang qua 
Hỏa Ngục, con người sẽ đi qua chiếc cầu này bằng mức lượng 
việc làm của họ (tốt hay xâu), những người đầu tiên đi qua 
được cây cầu này nhanh như tia chớp, kế đến có những người 
đi qua như gió, rồi có những người đi như chim, có những 
người đi qua như đi bộ một cách rất khó khăn, ... Thiên sứ của 
Allah + đứng trên cây cầu Sirat nói: Lạy Thượng Đề của bề 
tôi, xin ban cho bằng an, xin ban cho bằng an; những người có 
việc làm thiện tốt ít sẽ qua chiếc cầu băng cách bò rât khốn 
đồn, hai bên cây cầu có những chiếc móc sắt nhọn được bồ trí 
sẵn, chúng sẽ vô lây ai mà chúng được lệnh, có người bị chúng 
cào trầy đa và có người bị rơi xuống Hỏa Ngục. 


KS Chúng ta tin nơi tất cả những gì được nói trong Qurˆan 
và Sunnah vê những thông tin của Ngày hôm đó. Câu xin Allah 
3£ phù hộ chúng ta trong Ngày đó. 


31 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





` Chúng ta tin nơi sự cầu xin ân xá của Thiên sứ + cho 
những người của Thiên Đàng được vào đó. Đó là đặc ân dành 
riêng cho Thiên sứ šš. 

© Chúng ta tin nơi Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Thiên 
Đàng là cõi hạnh phúc bất tận mà Allah 3š chuẩn bị cho những 
người ngoan đạo, trong đó là những hưởng thụ chưa có cặp 
mắt nào từng nhìn thấy, chưa đôi tai nào từng nghe qua và 
chưa từng có trái tìm con người phàm nào từng hình dung đến. 
Allah 3š phán: 
s.(@ 6; LI (255 cát g2 o2ñ 2Ð TẾ 8 ái Xế) 


[17 :ãaz..)\ 


ÁKhông một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã 
được giầu kín dùng làm phân thưởng cho họ về những việc 
làm thiện tốt mà họ đã làm.È (Chương 32 — Al-Sajdah, câu 
17). 


Hỏa Ngục là cõi trừng phạt và đọa đày mà Allah 3£ 
chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin và những người tội lỗi, trong 
đó, có những cực hình mà con người phạm tục chưa từng hình 
dung đến. Allah ¿š phán: 


J# „l2 KHI RA Â ‹⁄”⁄ L2z⁄24 | Ly») c bé 66 ức Lấ) 64z£ÍÚI) 
29: x©\s+ 4® đấu? 2⁄12 2Á J2) 2ÉlÍ sy8 


Quả thật, TA (Alah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều 
sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt chúng lại bên 
trong. Và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì 
chúng được giảm cho bằng một loại nước sôi giống như loại 
dầu sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm 


32 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





thay loại nước uống đó và thật xấu xa thay cho chỗ nghỉ 
này của chúng! (Chương 1§ — Al-Kahf, câu 29). 


Thiên Đàng và Hỏa Ngục hiện đang tôn tài và hai nơi 
này là hai nơi trường tồn vĩnh hằng như Allah 3š phán: 


$À% JÊ G2 xú,£ các ty 602 346 00⁄8 0⁄5) 
tI1:235I5,„.1 {@ 3, „Ÿ Ấu SÚT sâ 


ÁVà ai có đức tin nơi Allah và làm việc thiện tốt sẽ được 
Ngài thu nhận vào những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó đời đời. Chắc chắn, 
Allah sẽ ban câp cho y bồng lộc tốt nhất.) (Chương 65 — 
Attalaagq, câu 7). 


g 


tý ó;1á Ý bí to 6£ @ vs cổ %5Ÿ, ø 2€ cái ái ái óJ} 
tzkÄ; 46Í txkÍ 6z SỐ J;# xHÍ ö c4Á»¿2 d8 £ø '? A ¡ @ f4 Ý; 


[66 - 64 eb> šy~] @® Ni 


ÁQuả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin và 
Ngài chuẩn bị cho chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ ở 
trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ không tìm ra một vị che 
chở hoặc một vị cứu tỉnh nào cả. Vào Ngày mà bộ mặt của 
chúng bị đặt úp vào Lủa, chúng sẽ than: “Ôi thật khỗ thân 
chúng tôi! Phải chỉ chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời 
Thiên sứ (Muhammad)!”.Ề (Chương 33 — Al-Ahzab, câu 64— 
66). 

` Chúng ta chứng nhận Thiên Đàng đối với bất cứ ai 
được Qur”an và Sunnah đã chứng nhận cho họ một cách chỉ 
định cụ thê hay bằng sự mô tả. Những người được chứng nhận 


33 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





bằng sự chỉ định cụ thể như Abu Bakr, Umar bin Al-Khattaab, 
Uthman bin Affaan, Ali bin Abi Talib và các vị Sahabah khác 
(cầu xin Allah 3£ hài lòng về họ) được Thiên sứ của Allah #2 
chứng nhận cụ thể; và những người được chứng nhận qua sự 
mô tả là tất cả những người có đức tin ngoan đạo. 


$` Chúng ta chứng nhận Hỏa Ngục đối với bất cứ ai được 
Qur”an và Sunnah đã chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ 
thể hay bằng sự mô tả. Những người được chứng nhận một 
cách cụ thể như Abu Lahab, Amru bin Lahy Al-Khazaa'i và 
những người khác; còn những người được chứng nhận bằng sự 
mô tả là tất cả những ai vô đức tin, những kẻ thờ đa thần và 
những người Munafiq. 


® Chúng ta tin rằng (Finah) có sự thử thách nơi cõi mộ: 
đó là người chết được hỏi trong mộ ba câu hỏi về Thượng Đề 
của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y. Allah 3£ phán: 


s„. (zŠÍ ä; GÄÍsz4Í ¿ ¿6Í Jýấ4 | 42 ¿aÄf 46 ¿2) 
F7 —elyl 


ÁAllah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin 
trên cõi đời này và ở Đời Sau.È (Chương 14 - Ibrahim, câu 
27). 
Người có đức tin sẽ trả lời: Thượng Đế của tôi là 

Allah, tôn giáo của tôi là Islam và vị Nabi của tôi là 
Muhammad; còn người Kafir (vô đức tin) và người Munafiq 
(giả tạo đức tin) thì nói: tôi không biết, tôi nghe thiên hạ nói 
một điều gì đó và tôi nói theo. 

© Chúng ta tin có sự hưởng thụ nơi cõi mộ dành cho 
những người có đức tin, Allah 3š phán: 


34 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 


;kŠ (;4fÌ,j45 (£ ôj;lg 6u: $C 12Í2¿ c#5z5 4Ï) 
[32 :J>\:,>.1 @ ke 


{Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt 
sạch, các Thiên thần chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. 
Xin mời quí vị bước vào Thiên Đàng do những việc làm 
(thiện tốt) mà quí vị đã từng làm (trên thế gian)”.È (Chương 
16 — Annahl, câu 32). 





$` Chúng ta tin rằng có sự trừng phạt nơi cõi mộ đối với 
những người sai quây và vô đức tin, Allah 3£ phán: 


b2 2Í caaji Du C62 c2 Í <£ d 6-LẾÍ 3] 67 215} 


z2” 3 „1? Z2 
¿3Í 2£ 4£ 4Í Ú# 6 j„ #iEtic2A9f ti mm 


{Và nếu Ngươi (Muhammad) có đi n nhìn máy được tình 
cảnh của những kẻ gian ác giầy giụa đau đớn vào lúc sắp 
chết khi các Thiên thần giăng tay đến chúng để lôi linh hồn 
của chúng ra khỏi chúng. Các Thiên thần bảo: Hãy xuất 
hồn ra, ngày nay các ngươi sẽ nhận lấy hình phạt nhục nhã 
vị tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không 
đúng với sự thật và các ngươi đã khinh thường và phủ 
nhận các lời Mặc khải của Ngài.È (Chương 6 — Al-An°am, 
câu 93). 

Các Hadith nói về vấn đề này rất nhiều, bởi thế, người 
có đức tin phải tin vào tất cả những gì được Qur°an và Sunnah 
nói đến từ những điều ở cõi vô hình, không được phủ nhận 
những điều đó bởi những gì nhìn thấy trên cõi trần bởi vì 


3Ð 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





những điêu ở cối Đời Sau không thê mang ra so sánh và đôi 
chiêu với những điều ở cõi trân gian do có khoảng cách biệt rât 
lớn giữa hai cõi. Câu xin Allah $š phù hộ và hướng dân! 


3+ Đức tin nơi sự tiền định tốt xấu 


Š`. Chúng ta tin nơi sự tiền định tốt và xấu. Sự tiền định là 
sự định đoạt và an bài từ trước của Allah 3£ cho các tạo vật của 
Ngài băng kiên thức Thông Lãm, Anh Minh của Ngài. 


Sự tiền định được thê hiện ở bốn dạng: 


Dạng thứ nhất: Kiến thức, tin rằng Allah Tối Cao biết 
tường tận tất cả mọi thứ, Ngài biết những gì đã xảy ra, đang 
xảy ra và sắp xảy ra, xảy ra như thế nào, tất cả mọi hiện tượng, 
mọi sự việc đều nằm trong kiến thức vô hạn của NÑ gài, ở nơi 
Ngài không có sự khôi phục kiến thức sau khi không biết, cũng 
không có sự quên sau khi đã biết. 

v_ Dạng thứ hai: Sự ghi chép, tin rằng Allah 3£ đã ghi 
chép trong bản văn lưu trữ Al-Lawhu AI-Mahfuzh những gì 
diễn ra cho đến Ngày Phục Sinh như Ngài đã phán: 


Ấ3z “# .⁄ x£ 


M23/2001022200)°10 80017877 
[70 :etls,>.1 @ 2+4 40 ì 


{Há Ngươi (Muhammad') không biết rằng Allah biết mọi 
điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi điều đó 
đều được ghỉ hết trong Quyền Kinh. Quả thật, điều đó đối 
với Allah rất đơn giản.È (Chương 22 — Al-Hajj, câu 70). 


*“. Dạng thứ ba: Ý muốn, tin rằng tất cả mọi vật, mọi sự 
việc, mọi hiện tượng trong Vũ trụ càn khôn này đều từ ý muốn 
của Allah 3#, không có bất cứ thứ gì năm ngoài ý muốn của 


56 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Ngài cả, những gì Ngài muốn thì nó sẽ thành như ý muốn của 
Ngài còn những gì Ngài không muôn chặc chăn sẽ không 
thành. 


Mũ Dạng thứ tư: Sự tạo hóa, tin rằng Allah 3s là Đắng tạo 
hóa tât cả mọi thứ, Ngài phán: 


{6Í 4A2 sŠ ® đố ;ø" Ế để 2 262 ý dục đế) 
[63 ‹62:„-\:›+.] Á 23 


(Allah là Đắng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là Đắng 
bảo hộ tât cả mọi thứ. Ngài nắm (ât cá các chìa khóa của 
các tâng trời và trái đât.È (Chương 39 — Azzumar, câu 62, 
63). 


Bồn dạng này bao hàm tắt cả những gì từ phía Allah 3š 
và những øì từ phía các bề tôi của Ngài. Tất cả những gì từ lời 
nói và hành động của các bề tôi đều được biết tường tận ở nơi 
Allah 3£ và đều được ghi chép ở nơi Ngài. Allah :£ phán: 


®á„„Í5”Í ¿5 [z4 ðÍ Ý|6;/5 tý @ <4 0Íg2—7 3⁄3)) 
[29.28 „,Sz\:,„.1 ( 


ÁNhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường. Và 
những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ phi đó 
là những điều Allah, Đắng Chủ Tế của vũ trụ và muôn loài 
muốn.) (Chương 81 — Al-Takwrr, câu 28, 29). 


⁄ 


[253 zz\š;¿.] @ 4; 2 ứ J2 áÍ $S—5; Ì ?zz/ÍU 46Í Zú mỳ 


57 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh lẫn nhau, 
tuy nhiên, Allah đã làm bất cứ điêu gì Ngài muôn. 
(Chương 2 — Albaqarah, câu 253). 


k _ 44%> »< 2.35 3.<‹ XÍ zứ zÍa 
[137:;&¿\:,>.1 @ ó¿242 (2 A545 azl24 Ú ẤÍ 40| 2á 22} 


Và nếu Allah muốn khác đi thì họ đã không làm điều đó. 
Thôi, hãy bỏ mặc họ với điều mà họ bịa đặt.È (Chương 6 — 
AI-An”am, câu 137). 


(96: La s,„.1 {@ Õ„Ì2⁄5 2 2 2 Ấ£ Ã§ “6 ỳ 


Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà quý ông 
làm. (Chương 37 — Assa-fat, câu 96). 


Tuy nhiên, cùng với điều đó chúng ta tin rằng Allah 
Tối Cao ban cho người bề tôi sự lựa chọn và khả năng nói và 
hành động. Bằng chứng cho khả năng hành động và quyên tự 
do lựa chọn của người bề tôi: 


e_ Thứ nhất: Lời nà của Allah 3£ 


(2235 xM:,-14 cla li cá¬2 JJb cai 6z c2U4) 


ÁVợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. 
Do đó, các ngươi hãy đến gần mảnh đất trồng của các 
ngươi tùy lúc và theo cách mà các ngươi muốn. (Chượng 2 
— Albaqarah, câu 223). 


46:4eI:,„.) đá¿ ,Í 1,ÂZÕ ¿ €8 2Í đsy 


éVà nếu chúng có ý định đi chiến đấu thì chúng đã chuẩn 
bị (cho cuộc chiến binh) rồi.È (Chương 9 — Attawbah, câu 
46). 

58 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





Allah $s đã khẳng định rằng người bề tôi được quyên 
lựa chọn, có ý muốn riêng và có khả năng chuẩn bị cho ý muốn 
của mình. 


e_ Bằng chứng thứ hai: Allah ¿š sắc lệnh xuống cho 
người bề tôi các nghĩa vụ và những điều cắm làm, nếu người 
bề tôi không có sự lựa chọn và không có khả năng thì sự sắc 
lệnh đó của Allah ‡£ đã hướng đến kẻ không có khả năng và 
điều đó thật vô lý trong khi mệnh lệnh của Allah 3# được mặc 
khải xuống bằng sự Chí Minh và lòng Nhân từ của Ngài: 


[286 : LẮN bạ (44% 2⁄2 Ý\ư 6í _Z2 Ýy 


ÁAllah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm 
quá khả năng của nó.È (Chương 2 — Albaqarah, câu 286). 


e _ Bằng chứng thứ ba: Allah 3š khen ngợi người làm tốt 
về hành động thiện tốt của họ và khiến trách người xấu về hành 
động xấu của họ, tất cả mỗi người sẽ nhận lây kết quả xứng 
đáng theo hành động và việc làm của họ. Cho nên, nếu hành 
động diễn ra không bằng ý muốn và sự lựa chọn của người bề 
tôi thì việc khen ngợi người làm tốt chắc chắn là một điêu hoàn 
toàn vô nghĩa và phù phiếm, còn việc trừng phạt cho hành 
động và việc làm xấu là hoàn toàn bất công: trong khi đó, ở nơi 
Allah Tối Cao không hề có sự phù phiếm, vô nghĩa và bất 
công. 


e Bằng chứng thứ tư: Allah Tối Cao đã cử phái các vị 
Thiên sứ đên với mục đích như Ngài đã phán: 


óố J22Í 4 442 áÍ ÁP „a6 6;&s Ý4 61155 6 HÀ XU n 
[165 zL..l\:,>.1 @ ŒẮ£ f2;£ Í 


59 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





ÁCác vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là 
những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do 
khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến. Và 
Allah là Đắng Toàn năng và vô cùng sáng suốt.È (Chương 4 
— Anmisa, câu 165). 


Như vậy, nêu hành động của người bề tôi không bằng 
ý muốn và sự lựa chọn của y thì chắc chắn việc cử phái các vị 
Thiên sứ đến để nhân loại không còn có lý do khiếu nại là vô 
nghĩa. 


e _ Bằng chứng thứ năm: Quả thật, mỗi một chủ thê khi 
hành động đều cảm nhận được rằng y làm một điều gì đó hoặc 
y bỏ một điều gì đó đều không gặp phải bất cứ sự cưỡng ép 
nào. Y đứng, ngôi, đi vào, đi ra, đi xa hay ở lại đều là do ý 
muốn của y, y cảm nhận được rằng không có bắt kỳ ai ép buộc 
và cưỡng chế y phải làm những điều đó; không những thế, bản 
thân y còn có thề phân biệt rất rõ ràng giữa hành động bị cưỡng 
ép và hành động tùy thích theo sự lựa chọn. Cũng chính vì thê 
mà giáo lý phân biệt một cách rõ ràng và anh minh khi nó 
không bắt tội người bị cưỡng ép hành động về một điều gì đó 
liên quan đến quyền Allah sz. 


$` Chúng ta nhận thấy rằng không có lý do cho người làm 
chuyện trái luật Allah 3£ đô thừa sự tiền định của Ngài; bởi 
người làm trái luật thực hiện hành động trái luật đó của y theo 
sự lựa chọn của y và y cũng chẳng hề biết Allah 3£ đã định 
đoạt là đó cho y. Allah $š XEi 


t34 :ö 3) 


60 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





{Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được 
vào ngày mai; và không một linh hôn nào biêt được đâu là 
mảnh đất mà y sẽ chết.È (Chương 31 — Luqman, câu 34) 


Nếu như không một ai biết được Allah ::š định đoạt và 
an bài như thế nào cho đến khi sự việc đã xảy ra như Ngài đã 
phán trong câu Kinh thì làm sao lại lấy những điều không hề 
biết đó làm lý do để khiếu nại và đồ lỗi, đó là điều thật vô lý. 
Allah 3£ đã vô hiệu hóa sự khiếu nại và đồ lỗi theo cách vô lý 
đó với lời phán: 


g2 46 Ý; l0 Š tếxÏ4 ñÍ Z6 2 240 áäÍ 2⁄2} 
c&e J£ Ji lệ 1... mu í c'€ #f£ 

§ Ÿ« 2 294 

SP vi NEY °E VD XE oy l6 đố „xố ð| GÌ sy2- £ £ 


⁄ 


Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: SNẾI Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ 
thần linh cùng với Ngài và chúng tôi cũng không cắm đoán 
điều gì”. Những kẻ trước họ cũng đã nói để phủ nhận giống 
như thế cho đến khi họ nếm hình phạt của TA. Ngươi 
(Muhammad) hãy hỏi họ: “Há các người có một sự hiểu 
biết chắc chắn (về điều các người nói) hay chăng? Nếu có 
thì hãy mang nó đến trình bày trước bọn ta. Các người chỉ 
làm theo sở thích và các người chỉ phỏng đoán mà thôi.”} 
(Chương 6 — Al-An”am, câu 148). 

e _ Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah +£ rồi 
đồ lỗi cho sự tiền định: Tại sao anh (chị) không hành động để 
tuân lệnh Allah :1£ và cho rằng quả thật Ngài đã định đoạt và an 
bài từ trước cho anh (chị): việc làm tuân lệnh đó? Cũng chính vì vì 
không thể đồ lỗi cho sự tiền định nên khi Thiên sứ của Allah # 


6l 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





nói cho các vị Sahabah biết rằng tất cả mỗi người đều được ghi 
chỗ ở của y ở Thiên Đàng hay ở Hỏa Ngục thì họ nói: vậy 
chúng ta cứ theo sự tiền định đó mà không cần làm gì cả? 
Thiên sứ của Allah $ nói: 


'Hớm @ellsl¿) (đ đá 6) 24 LHÁ< <2) 


“Các ngươi hãy làm bởi tất cá mỗi người sẽ được tạo điều 
kiện đê đạt được những øì được tạo ra cho y” (AIbukhari, 
Muslim). 


e _ Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah :š rồi 
đồ lỗi cho sự tiền định: Nếu anh (chị) muốn đi đến Makkah và 
có hai con đường để đến được nơi đó, anh (chị) được một 
người trung thực nói cho biết con đường thứ nhất không an 
toàn có nhiều trở ngại và nguy hiểm còn con đường thứ hai an 
toàn không có trở ngại thì chắc chắc anh (chị) sẽ chọn đi bằng 
tuyến đường thứ hai và không thể nào lại chọn lây tuyến đường 
thư nhất đầy nguy hiểm và không an toàn rồi nói: sự nguy hiểm 
và không an toàn đã được định đoạt và an bài cho tôi trong sự 
tiền định. Nếu anh (chị) thực sự làm vậy thì chắc chắn thiên hạ 
sẽ liệt kê anh (chị) vào danh sách những kẻ điên và tâm thân. 


e _ Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah :š rồi 
đồ lỗi cho sự tiền định: Nếu anh (chị) biết được hai công việc 
và có khả năng chọn một trong hai, một trong hai công việc 
này mang lại lương cao và ôn định thì chắc chắn anh (chị) sẽ 
chọn lây công việc lương cao và ôn định; nếu anh (chị) khôn 
ngoan lựa chọn như vậy thì tại sao anh (ch) lại chọn việc làm 
mang lại kết quả xâu cho cuộc sống Đời Sau trong khi anh 
(chị) biết rõ rằng song song với việc làm xấu đó có việc làm 
mang lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sông của anh (chị) ở Đời 
Sau? 

62 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





e _ Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah 3š rồi 
đồ lỗi cho sự tiền định: Tôi thấy khi anh (chị) bị bệnh thì anh 
(chị) tìm đến bác sĩ để y chữa trị cho anh (chị) và anh (chị) sẽ 
kiên nhẫn chịu đựng trước cơn đau khi bị giải phẫu và vị đắng 
của thuốc; vậy tại sao anh (chị) không làm như vậy đối với căn 
bệnh trái lệnh Allah 3£ của trái tim anh (chị)? 


Š Chúng ta tin rằng điều xấu không đến từ Allah Tối Cao 
bởi vì Ngài là Đâng hoàn hảo vê lòng Nhân từ, hoàn hảo tuyệt 
đối về cái đẹp. Thiên sứ của Allah + nói: 


-~~b, (đi 0 2446)) 
“... Và điều xấy không phải từ nơi Ngài ..” (Musiim). 


Bản thân sự định đoạt, an bài của Allah 3š không bao 
giờ mang ý nghĩa xấu bởi vì nó đến từ lòng Nhân từ và sự Chí 
Minh của Ngài; điều xấu chỉ hình thành trong những điều được 
định đoạt bởi Thiên sứ của Allah $3 nói trong lời Du-a Qunut 
mà Người đã dạy Al-Hasan: 


Sa ế 


#b xo; 2-0 32 21 3| „Ìal;, (S25 6 24 285)) 


“Xin Ngài giúp bề tôi tránh khỏi điều xấu mà Ngài đã định 
đoạt” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, lbnu Ma-jah và 
Ahmadl. 


Và những điều xấu trong khi được định đoạt không 
phải là điều xấu hoàn toàn mà chỉ là điều xâu về một mặt nào 
đó nhưng mặt khác lại là điều tốt, hoặc chỉ là điều xấu ở địa 
điểm nào đó nhưng lại là điều tốt ở một địa điểm khác, chẳng 
hạn như bệnh tật, nghèo khó, sợ hãi là điều xấu trên trái đất 
nhưng nó lại tốt ở một chỗ khác; Allah 3š phán: 


63 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 


+<# 2đ đi) Á2l28) 
[41 :¿;3)\:,>.1 €@ 2+5 -áz le 


{Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành 
vi thối nát do bàn tay con người đã làm ra, cho nên (Allah) 
cho họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm dễ 
may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ) mà quay về (với con đường 
ngay chính). (Chương 30 — Arrum, câu 41). 





„ £ 
| 


cGÄÏÍ J2 c45222) J2MÍ (s2 


Việc cắt tay người trộm cắp và ném đá người Zina là 
điều xấu đối với người trộm cắp và người Zina trong việc cắt 
tay và hủy diệt tính mạng nhưng lại tốt cho hai người đó ở mặt 
khác, đó là họ được bồi xóa tội lỗi và vào Đời Sau họ sẽ không 
bị trừng phạt nữa; đồng thời việc làm này còn tốt ở một điểm 
khác nữa, đó là bảo vệ tài sản, danh dự và huyết thống. 


3% Trái quả của đức tin: 
Đức tin cao đẹp và thiêng liêng này chứa đựng các nền 
tảng của niềm tin mang lại nhiều trái quả: 


v_ Trái quả của đức tin nơi Allah 3£: 


Đức tin Iman nơi Allah Tối Cao, nơi các danh xưng và 
thuộc tính hoàn hảo, tuyệt đối của Ngài giúp người bề tôi yêu 
thương Allah 3s, tôn vinh Ngài, chấp hành đúng các nghĩa vụ 
và bổn phận mà Ngài ra lệnh, dừng và tránh những điều N gài 
nghiêm cầm. Với những điều này, cá nhân và tập thê sẽ đạt đến 
niêm hạnh phúc trọn vẹn ở đời này và ở cõi Đời Sau. 


64 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





= 


XE 92 s26 Gui2 245 đl Í S2 Gu2 Đ ở} 
t97:~I:,.) (@ 6¿122 l4 6 ¿22 cl‡i c6;2|; 


ÁAi làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức 
tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh 
và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy 
theo điều tốt nhất mà họ đã làm.È (Chương 16— Annaml, câu 
97), 


v Trái quả của đức tin nơi các Thiên Thần: 


- __ Biêt được sự vĩ đại, quyên năng, tôi cao và sức mạnh 
của Đâng đã tạo hóa ra họ. 


- __ Tạ ơn Allah 3š đã quan tâm và trông coi các bề tôi của 
Ngài khi Ngài đã giao phó công việc cho những vị Thiên thần 
bảo vệ họ, ghi chép các việc làm của họ cũng những điều tốt 
đẹp khác. 


- __ Yêu thương các Thiên thần về điều mà họ đã làm cho 
các bê tôi của Allah $£ và về việc họ câu xin tha thứ cho những 
người có đức tin. 

v Trái quả của đức tin nơi các Kinh sách: 

- _ Biết được lòng nhân từ và hồng phúc của Allah ‡š 
dành cho tạo vật của Ngài khi mà Ngài đã ban xuông cho môi 
cộng đông một Kinh sách đê hướng dân họ. 

- - Nhìn nhận sự sáng suốt và chí minh của Allah 3£ khi 
mà Ngài sắc lệnh trong các Kinh sách này các hệ thông giáo lý 
phù hợp cho từng cộng đông. Và Kinh sách cuôi cùng trong 
các Kinh sách này là Qur”an vĩ đại, Nó phù hợp cho toàn thê 


65 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama”ah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





nhân loại trong mọi thời đại cũng như mọi nơi cho đến Ngày 
Tận Thê. 


- __ Biết tri ân những ân huệ của Allah +. 

v Trái quả của đức tin nơi các vị Thiên sứ: 

- __ Biết được lòng nhân từ và sự quan tâm của Allah 3š 
dành cho các bê tôi của Ngài khi Ngài cử phái các vị Thiên sứ 
của Ngài đên với họ đê hướng dân và truyền dạy họ điêu chân 
lý. 

- _ Biết tri ân Allah Tối Cao về các đặc ân mà Ngài ban 


- __ Yêu thương và kính trọng các vị Thiên sứ, khen ngợi 
họ về những điều cao đẹp của họ; bởi họ là các Thiên sứ của 
Allah 3#. Họ là những bề tôi toàn tâm toàn ý với Ngài, họ là 
những bề tôi hết lòng thờ phượng Ngài, toàn tâm toàn lực hoàn 
thành sứ mạng rao truyền bức Thông Điệp của Ngài, và họ là 
những người bề tôi phải chịu đựng và kiên nhẫn những thử 
thách nhiều nhất. 


v Trái quả của đức tin nơi Ngày Sau: 


- - Giúp người bề tôi cố gắng giữ gìn và duy trì việc tuân 
lệnh Allah Tối Cao, thúc giục người bề tôi ham muốn phần â ân 
thưởng của Ngày đó, giúp người bề tôi tránh xa điều tội lỗi và 
trái lệnh Allah 3š vì sợ sự trừng phạt ở Ngày đó. 


-__ Giúp người bê tôi có đức tin không xem trọng vật chât 
và thú vui ở trên thê gian mà họ chỉ hy vọng và mong đợi ân 
huệ và ân phước ở cõi Đời Sau. 


v_ Trái quả của đức tin nơi sự tiền định: 


66 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





-.___ Dựa vào Allah ‡s trong hành động tạo nguyên nhân và 
động cơ, bởi vì tât cả đêu do Allah šš định đoạt và an bài. 


- __ Tỉnh thần thanh thản, trái tim bằng an; bởi vì khi người 
bề tôi biết rằng tất cả mọi thứ đều do sự định đoạt và an bài của 
Allah 3š thì y sẽ hài lòng và chấp nhận, y sẽ sống hài lòng và 
chấp nhận với những gì đã được an bài và định đoạt, y sẽ luôn 
cảm thấy an lòng và thanh thản, không lo lắng và sợ hãi. 


- - Giúp người bề tôi tri ân Allah 3£ khi Ngài đã định đoạt 
và an bài cho y điều tốt đẹp. 


- - Giúp người bề tôi không lo âu, không tuyệt vọng mỗi 
khi gặp phải sự mắt mát và thiệt hại, y sẽ kiên nhẫn chịu đựng 
để mong tìm ân phước ở nơi Allah 3š. Và điều này được chỉ ra 
trong lời phán của Allah 3š: 


sỉ 
`» 


Ò| dỗ o2 2 4S jŸ)©zlld Ÿ5 u2ÏÍ d eo? “ 2-22 „x GL2Ì 
tÌ28 Ý; ;2¬s t  b¿Š šÄj@; . 5JW 


(23‹22:x,.+,„.1 (@ s44 J6 ¿á¿ Ấƒ, cả¬t 


Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào 
bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong 
Quyển Số Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. 
Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để cho các 
ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng cuống quýt 
về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và Allah không yêu 
thương những kẻ khoác lác khoe khoang.È (Chương 57 — Al- 
Hadid, câu 22, 23). 


.$\ 


_ 


Cầu xin Allah Tối Cao làm vững chắc chúng ta trên 
giáo lý đức tin này, xin Ngài phụ hộ chúng ta đạt được những 


67 


Giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jamaah — Sheikh Ibn Uthaimeen 





trái quả của giáo lý đức tin này và xin ban thêm cho chúng ta 
ân phúc. Cầu xin Allah 3 đừng làm lệch lạc trái tỉm của chúng 
ta sau khi Ngài đã hướng dẫn chúng ta, xin Ngài hãy ban cho 
chúng ta hồng phúc của Ngài bởi quả thật Ngài là Đắng Hằng 
Cho, Hằng Ban Phát không giới hạn. 


Ai đi 24 Gó đ da it Š25 6216) 6 và txảu 


Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah 3š, 
Đắng Chủ Tế của vũ trụ và muôn loài. Cầu xin Allah 3‡š ban 
bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta Muhammad, cho 
gia quyến của Người, các bạn đạo của Người và những ai đi 
theo họ trên con đường tốt đẹp!!. 


Sheikh 
Muhammad Assaleh AI-Uthaimeen 
Ngày 30 tháng Shauwal năm 1404 hiJri 





68 


